Shunryu Suzuki 


NHỮNG 
NHÁNH SÔNG 
THÂM TRÔI 


Viên Chiếu dịch 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA VĂN NGHỆ 


NHỮNG NHÁNH SÔNG THÂM TRÔI 


ZEN TALKS ON THE ŠA4ANDOKAI 


Shunryu Suzuki 


NHỮNG 
NHÁNH SÔNG 
THẦM TRÔI 





uc S/r0/1208 (0U 


¿ the 8⁄itK?+cäs 


VIÊN CHIẾU dịch 


- 2013 - 





ebook | www.vienchieu.org 


_⁄⁄2j dẫn 


bamw Đẳng Kbế của thin sư 

lhạch Đâu Hụ TÙ/ên là tác 
bẩm thi tụng rất quan trọng trơng nhà thiêu. 
Còng uới Bảo Cảnh Tam Muội của thiền sự 
Động Sơn Lương Giới, thường được chư tăng 
tông lào Động trân trọng đọc tụng môi buổi 
sáng, nbw ngày xua các chùa chứng ta thường 
tụng kinh Bát Đại Nhân Giác. 


1)iền sw Thạch Đấu Hịụ T”/ên là đệ 
tử Sa-dj nhỏ tuổi của Lục tổ, sau bb? Lục tổ 
Uiêp tịch, sự tìm UÊ nương uới sự buynh Ì banh 
Nguyên Hành Từ. Vềsau Sư là bóa chủ một cõi 
Hà Nưm, tương Äương Uới thiền sự Mã Tổ Đạo 
Nhất báa chủ (iang Tây. Tiền nhân thời Ấy, 
tbường qiua lại tham bọc bai 00ơi, bông (i41 
lây thì Hà Nam, thành danh Giang Hồ. Và 
sau này, từ giang bồ thông dụng, hoặc để ám 
chỉ anh bùng bành biệp trong thiên bạ. Ai biết 
đâu khởi xướng từ bai Uị thiền su, dưới tòa các 
ngài có „Ùiều bậc tăng bào khí ngất trời. 

Nói uề Tham Đông Khế, tương truyền 
rằng khi thiền sw Hy biên đọc Triệu Luận 
đến chỗ bội uạn Uật Uê tự kỷ liền cằm ngộ, bờn 


soạ? lam Đẳng Kế. l1ham là chỉ cho sun 
la 0uạn tượng, Đông là bẩn thể bình đẳng của 
các pbáp, K)ế là dưng bợp. Toàn bộ nội dung 
nói lên sự giao thoa bỗ tương không ngăn 1›g4¡ 
giữa các pháp. Đời sống chứng ta nếu thấu 
biểu được lý này, tâm Uô quái 1›gại sẽ trực 


„bận dlễ dàng. 


Một tác phẩm dường nbư bhó đọc, bằng 
lâu các thiền sinh dường nhưw không nhớ ra 
mình đã sống, đã có kinh nghiệm 6ì giữa Uô 
Uuàn rối rắm. Một ban ai, bản chú giải chân 
tình dễ biểu uà chẳng có mmột chú gì gọi là 
thiền này, được đến uới chúng ta. Một tác 
bẩm thiền mà bông có thiền sưu, không có 
đánh bét, không có thoại đâu công án, chỉ có 
một rt cười bình dj. lật nhẹ nhàng biết 
bao, khi thấy ra giữa cuộc đời này không có gì 
đáng chê bay đáng khen, cả quí Uà tiện, hinh 
U i01... 

1ác phẩm này là một phiên bản dễ chịu 
của Tham Đồng Kbế, để chứng ta bội ngộ ý 
Tổ sư. 

T)iều Uuiện Viên Chiếu 
Đâu bạ 2013 
œNb„ _S?c 


9⁄0 giới thiệu 


MEL WEISIMAN 





6: sư Suzuki giảng Tham Đồng 
Khế của Thạch Đầu Hy Thiên 


vào mùa hè năm 1970. Đại sư đến Mỹ năm 
1959, rời bỏ Rinso-in, chùa của Ngài ở Yaizu 
— Nhật Bản, để đến làm vị thày cho Hội Phật 
giáo Mỹ Nhật ở chùa Sokoji — 1881 đường 
Bush — San Francisco. Vào thời gian này, 
nhiều người đã đến học với Ngài, và Trung 
tâm Thiền San Francisco được thành lập. 
Đến năm 1969, khi có được nhiều học viên 
Mỹ đây nhiệt tâm theo học, Ngài và học viên 
dọn đến căn nhà lớn hơn ở số 300 đường 
Page, thành lập Thiền đường Sơ Tâm. Trước 
đó hai năm, Trung tâm Thiển đã mua được 
khu an dưỡng và suối nước nóng Tassajara, 
nằm cuối con đường đất dài mười bốn dặm, 
chạy ngoằn ngoèo qua những dãy núi lỏm 


8 ©$Jwnryu Szubi 


chởm đá của Lâm viên quốc gia Los Padres, 
gần vùng biển miền trung California. Đại sư 
và học viên đã xây dựng thiền viện đầu tiên 
ở đất Mỹ: Thiền viện Thiền Tâm. Chúng tôi 
khởi sự từ con số không dưới sự hướng dẫn 
của Ngài. 

Mỗi năm ˆIrung tâm Sơn Thiền Tassajara 
mở hai khóa chuyên tu: Từ tháng 10 đến 
tháng 12 và tháng 1 đến tháng 3. Trong hai 
khóa chuyên tu này, mỗi ngày là nhiều giờ 
thiển tọa, pháp thoại, tự học và chấp tác. 
Học viên phải đến ở Trung tâm trong suốt 
thời gian đó. Những tháng mùa xuân hay 
hè (tháng 5 đến tháng 8) là dành cho khách, 
những người thích tắm nước nóng và không 
khí yên tính. Nhờ cách này mà mùa khách 
du lịch hỗ trợ tài chánh cho Tassajara và học 
viên. Vào mùa hè, học viên ngôi thiền mỗi 
sáng, chiều. Thời gian còn lại dành hoàn toàn 
cho việc tu tập trong khi chấp tác. 


Khi Đại sư giảng pháp thoại này vào mùa 
hè năm 1970, các học viên phải tụng kinh và 
ngồi thiền nhiều lần trong ngày, lo nấu ăn và 
làm nhiều việc trong ban bảo trì và xây dựng. 
Suốt ngày, Đại sư Suzuki, trông nhỏ nhắn 
và có vẻ yếu ớt, luôn tay xếp những tảng đá 
to bên bờ lạch để ngăn nước xói mòn. Đến 


ứng nhánh sông thầm trôi =.....__- .. 


đêm, Ngài giảng pháp. Những người trong số 
chúng tôi được may mắn làm việc gần Ngài 
thường thán phục sức mạnh và khả năng của 
Ngài, ngay cả khi Ngài già hay không khỏc. 
Ngài làm việc suốt ngày dưới độ nóng hơn 
100°E (hơn 38°C). Tinh thần mạnh mẽ khác 
thường của Ngài biểu lộ trong việc Ngài làm. 
Có khi chúng tôi phải mất cả ngày để xếp 
một tảng đá lớn vào đúng vị trí; nhưng nếu 
coi chưa được thì ngày hôm sau Ngài bẩy nó 
ra và làm lại từ đầu. 

Hồi đó tôi làm thị giả cho Đại sư. Khởi 
sự đầu ngày, tôi thường theo Ngài vào thiển 
đường để dâng hương, tụng kinh và thiển 
tập. Giữa trưa nắng gắt, thỉnh thoảng tôi phủ 
cái khăn thấm nước lên đầu cạo tóc của Ngài 
để làm dịu cái nóng. Vợ Ngài, Mitsu-san 
xuống từ San Francisco trong mùa hè năm 
1970, thường rất lo lắng cho Ngài. Bà biết là 
Ngài đang bệnh nhiều nên nghĩ là Ngài làm 
việc quá sức. Có lúc thấy bà đi qua, Ngài giả 
vờ như đang nghỉ giải lao, nhưng rồi lại tiếp 
tục chất đá. Có một lần bà rây Ngài, dùng 
danh xưng quen thuộc xưng hô với vị Trụ 
trì: “Hojo-san, ông đang tự rút ngắn mạng 
sống”. Ngài trả lời: “Nếu tôi không tự giảm 
thọ thì đệ tử tôi không nên người được”. 


10 ©\Juzuyu Sz„bi 


Dù phải làm nhiều việc, Ngài không 
bao giờ hấp tấp. Ngài luôn tập trung vào sự 
bình thản và làm chủ thời gian. Đại sư luôn 
cho tôi cảm tưởng lúc nào Ngài cũng hoàn 
toàn đặt tâm trong công việc. Ngài dành thì 
giờ làm mọi việc một cách toàn tâm. Một 
ngày nọ Ngài chỉ tôi cách giặt áo kimono, 
đi từng chút nhỏ lần quanh áo, tay lấy một 
góc để vò góc áo khác trên tay kia cho đến 
khi giặt xong cả cái áo. Có lần Ngài bảo, 
“Quý vị (người Mỹ) có câu nói, Một phát 
bán trúng hai chim”, nhưng cách của chúng 
tôi (người Nhật) là “Giết chỉ một con chim 
với một hòn sỏi” 

Năm 1969, học viên đã xây nhà bếp bằng 
đá thật tỉ mỉ. Sỏi đá ở Tassajara có đủ cỡ và 
khắp mọi nơi. Chúng tôi cưa mui một chiếc xe 
hơi để làm xe vận chuyển những tảng đá lớn. 
Dần dà chúng tôi xây tường và bậc cấp bằng 
đá rất thành thạo. Nhóm thợ mộc do một 
thợ mộc trẻ điều khiển, tên là Paul Discoe; 
về sau anh qua Nhật học, thành bậc thầy của 
ngành mộc Nhật Bản. Cuốn sách Tassajara 
Bread Book (Sách về Bánh mì ở Tassajara), và 
Tassajara Cooking (Nấu ăn ở Tassajara) của 
Edward Espe Brown được viết trong thời gian 
này, cũng như những cuốn sách độc đáo về 


œ©#zng nhánh sông thầm trôi 11 


đậu hũ, xúp miso, tempch (một thức ăn làm 
từ đậu nành) của Bill Shurtlef. Có một cảm 
xúc tuyệt vời của thời khai phá. Thiên là thiền 
tọa, nhưng cũng là phục vụ và làm việc. Sự 
phối hợp này đã khiến việc tu tập thành hữu 
ích. Chúng tôi sống trên núi, xây dựng thiền 
viện chỉ với hai tay. Chúng tôi biết ơn vùng 
đất này, biết ơn huynh đệ và biết ơn Thây tôi, 
cũng như những người đã hỗ trợ cho mọi cố 
găng của chúng tôi. Chúng tôi cũng cảm nhận 
là mình đã làm một cái gì đó cho mọi người, 


chứ không phải chỉ cho chúng tôi. 


Dù Đại sư đã học tiếng Anh trong nhiều 
năm ở Nhật, nhưng Ngài cũng phải mất nhiều 
năm để nói được lưu loát khi ở Mỹ. Trong 
mười hai năm sống ở đây, càng ngày Ngài 
càng thông thạo. Cho dù Ngài thường phải 
dò dẫm tìm cách diễn tả cho đúng, lúc nào rồi 
Ngài cũng tìm ra. Nhưng dù cho có phải dò 
tìm, Ngài luôn nói lưu loát. Thực ra, nếu ta 
nghe Ngài giảng bằng tiếng Nhật và tiếng Anh 
trong cùng một ngày, ta sẽ thấy là bài giảng 
tiếng Anh có tính cách sáng tạo và sức thuyết 
phục hơn nhiều — có lẽ tuyệt hơn vì tiếng Anh 
không phải là tiếng mẹ đẻ của Ngài. 


Đại sư Suzuki giảng hằng trăm buổi. 
Nói đúng hơn, buổi nói chuyện chỉ là để 


12 ©Juuuyu Suzuki 


thính chúng thêm kiến thức, trong khi 
thuyết thoại (Teisho) là truyền trao sự thấu 
hiểu trực tiếp cùng pháp hành của chính vị 
Thây, thường dùng để giảng về một công án 
hay bài kinh, bài tụng... Đại sư ít khi giảng 
một đoạn kinh, cho dù Ngài thường nhắc 
đến. Thường bài giảng của một vị sư Tào 
Động gồm cả hai phần: vừa giảng bài tụng 
vừa thêm chú thích hay sự thấu hiểu về bài 
tụng của vị thầy, như Đại sư đã làm trong 
cuốn sách này. Trong buổi nói chuyện, học 
viên ngồi xếp bằng, tư thế ngồi thiền, không 
dựa vào bất cứ vật gì, lưng thẳng đứng, tâm 
hồn rộng mở. Thông thường vị Thầy giảng 
hằng tuần, có khi thường xuyên hơn. Trong 
những khóa tu dài ngày được gọi là tiếp tâm 
(Sesshins), Đại sư giảng mỗi ngày, có khi 
mỗi ngày hai lần. 

Đại sư Suzuki là truyền thừa của thiền 
sư Đạo Nguyên (Dogen 1200-1253). Đại sư 
thành tâm muốn giới thiệu phương thức tu 
tập của ngài Đạo Nguyên cho Tây phương. 
Dù Đại sư khuyến khích học nhiều tác phẩm 
của Đạo Nguyên (thời đó mới chỉ có một 
vài cuốn được dịch ra tiếng Anh), nhưng 
đối với Đại sư, tỉnh thần của Đạo Nguyên 
mới là điều quan trọng nhất. Cũng y như 


œ© ứng nhánh sông thầm trôi 13 


Đạo Nguyên, Đại sư không xem Thiển là sự 
giảng dạy hay tu tập tách rời khỏi pháp Phật; 
hay thiền Tào Động vượt trội hoặc thua kém 
các dòng thiền khác. Ngài mô tả dòng thiển 
chúng tôi là tu tập theo Tiểu thừa với tâm 


Đại thừa. 


Giữa những năm 1960, chúng tôi khởi 
sự phi âm những bài giảng của Ngài. Lúc 
đó Ngài đến các nhóm tập thiền nhỏ ở MIII 
Valley, Berkeley và Los Altos. Chúng tôi 
quyết định đem những bài giảng của Ngài ở 
Los Altos làm nên tảng cho một cuốn sách để 
thêm nhiều người được biết đến giáo pháp 
của Ngài. Chúng là phần khởi sự của cuốn 
sách nổi tiếng: Thiền Tâm - Sơ Tâm, đã được 
dịch ra nhiều thứ tiếng và đến nay đã tái bản 
gần bốn mươi lần. Ngài dạy khá nhiều điều 
trong những bài giảng tự tại, tuôn chảy đó. 
Nhưng thông điệp cốt tủy của Ngài là làm 
sao buông bỏ chấp ngã, trở vẻ với đại tâm, 
làm sao ngồi thiền đúng cách, làm sao phát 
triển và tìm ra được cách tu tập trong đời 
sống bát nháo hằng ngày. Nhan đề “Sơ Tâm” 
là thái độ vô tâm để chỉ có mặt trong từng 
khoảnh khắc, chấp nhận thực tại không nhị 
nguyên của mỗi giây phút với sự cởi mở và 
trong sáng, thận trọng để không rơi vào thiên 


lá ©Juuuyu Suzuki 


kiến do những ý kiến và quan điểm sai lầm, 
tâm tư rộng mở với mọi điều có thể xảy ra. 

Bài giảng được Marian Derby, trưởng 
nhóm Thiền ở Los Altos thâu và phi lại, và là 
người thai nghén cuốn sách. Bản thảo được 
nhuận sắc bởi Trudy Dixon, một đệ tử thân 
tín, và Richard Baker, người kế thừa làm Đệ 
nhị Trụ trì của Trung tâm Thiên. Người 
biên tập “Thiền Tâm — Sơ Tâm” đã thu lượm 
những đoạn nói chuyện thú vị và tuyệt vời 
nhất ở Los Altos, phân thành những chương 
ngăn. Mỗi chương là một viên ngọc nhỏ đầy 
trÍ tuệ. 


Trái lại, Sandokai —- Tham Đồng Khế 
đưa ra một bối cảnh truyền dạy hoàn toàn 
khác hẳn, nên cảm nhận lại khác. Ở dây ta 
nghe Đại sư dạy một bản Hán văn cổ, đọc 
từng hàng, từng chữ trong cả sáu tuần (27.5 
đến 6.7.1970). Tham Đồng Khế của Thạch 
Đầu Hy Thiên được đọc tụng trong khóa lễ 
ở Trung tâm Thiền cũng như ở các Thiển 
viện dòng Tào Động bên Nhật. Đây là việc 
làm thích thú cho Đại sư khi Ngài muốn 
chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa của bài tụng. Ngài 
dựng tấm bảng viết cạnh chỗ ngồi, viết và 
giảng từng chữ Nho theo bài tụng (để đọc 


xuôi hơn chúng tôi đã xóa gần hết những 


ứng nhánh sông thầm trôi 15 


đoạn giảng chi tiết của từng chữ Hán). 
Những buổi giảng này là ở thiển đường. 
Buổi tối mà trời vẫn còn nóng nên khi đứng 
dậy rời bỏ đoàn, ai cũng đẫm mô hôi. 

Tổng cộng Đại sư giảng Tham Đồng 
Khế cho học viên ở [assajara trong mười hai 
buổi. Chúng tôi thêm một bài Ngài giảng 
cho học viên Tassajara và một nhóm sinh 
viên ban Triết đến thăm. Đây là bài tóm lược 
Tham Đồng Khế, với cái nhìn tổng quan. 
Ngoài ra còn thêm một bài nói chuyện ngắn 
về cách ngồi thiền Đại sư dạy trong giờ thiền 
buổi sáng. 

Những bài giảng này liên tục nhau nên 
biên tập khó hơn cuốn “Thiền Tâm — Sơ 
Tâm. Cách Ngài diễn đạt trong cuốn này 
không giống như trong cuốn “Thiển Tâm 
— Sơ Tâm”. Một phân là vì Ngài giảng một 
bài tụng, nhưng cũng do người biên tập 
muốn trình bày cách diễn đạt của Ngài. Lúc 
đầu chúng tôi muốn giữ càng gần bài giảng 
nguyên thủy càng tốt, nhưng khi nghe các bài 
giảng mới thấy giữ nguyên từng chữ không 
hay bằng đi theo mạch văn liên tục. Thỉnh 
thoảng Đại sư nhắc đi nhắc lại cùng một vấn 
đề trong các buổi giảng, nhưng bằng nhiều 
cách khác nhau. Nhiều lúc người biên tập 


16 ©\Juzuyu Sz„bi 


phải chọn lựa khi cùng một ý được lặp lại 
trong nhiều lần giảng. Đôi khi chúng tôi phải 
chêm ý vào cho trọn khi có những chỗ không 
rõ ràng hay không được diễn tả trọn vẹn. 
Cũng thường khi, chúng tôi phải chọn, hoặc 
giữ nguyên một ý theo phong cách nói đặc 
biệt của Đại sư; hoặc đổi văn viết khác đi cho 
rõ ràng và ý được liên tục. 


Đại sư cũng tự tạo chữ mới của riêng 
mình để diễn tả theo phương cách bất nhị. 
Chẳng hạn Ngài hay dùng câu: “things-as- 
it-is` để chỉ bản tính cơ bản của thực tại, 
vượt ngoài ngôn ngữ. Nhưng Ngài cũng hay 
dùng câu: 'things-as-they-are' khi nói tới 
cách suy nghĩ và nhận biết quen thuộc theo 
nhị nguyên của chúng ta (tốt-xấu, đúng- 
sai). Ngài ý thức rất rõ sự khác biệt. Với câu: 
'things-as-it-is', cách Ngài sử dụng số ít và số 
nhiều trong cùng một câu, làm rõ nghĩa hơn 
về cách suy nghĩ thường tình của chúng ta. 


Ngài cũng tạo rachữ mới: independency” 
để nhắc tới bản chất vừa lệ thuộc mà cũng 
vừa độc lập của chúng ta. Ngày nọ tôi hỏi 
Đại sư, tiếng Anh có ba chữ: independent, 
dependent và interdependent, nhưng chưa 
bao giờ con nghe chữ 'independency'. Ngài 
cười và nói chữ này Ngài mới tạo ra. Ngài 


ứng nhánh sông thầm trôi 17 


giải thích là chúng ta vừa hoàn toàn độc lập, 
mà cùng lúc cũng hoàn toàn tùy thuộc. Nếu 
nghĩ bạn độc lập là bạn đã sai lầm. Mà nghĩ 
mình lệ thuộc lại cũng không đúng. Chữ 
'interdependent có thể đúng ở đây. Nhưng 
Đại sư lại dùng chữ “independency' để diễn 
tả tính chất mơ hồ đó. Ngài bảo bí truyền 
của Lào Động là: vâng, nhưng..... 

Chúng tôi đã cố gắng làm cho ngôn từ 
của Đại sư càng rõ ràng và trôi chảy càng 
tốt mà không làm mất hay sai lạc cách diễn 
tả riêng biệt của Ngài. Đối với một bài nói 
chuyện về Thiền hay Teisho — thuyết thoại 
thì phong cách hiện hữu của chính vị Thầy 
tác động mạnh mẽ đến kinh nghiệm tu tập 
của học viên. Chỉ làm việc với chữ nghĩa, 
khi gặp những đoạn như vậy người biên tập 
phải thận trọng để không bỏ qua phẩm chất 
đó, cũng như không xóa hẳn vì muốn hay 
hơn về mặt văn phạm. Thường khi, chính 
cái kiểu hơi khác thường một chút của Ngài 
lại có tác động hơn là khi Ngài nói năng 
“hoàn chỉnh'. 

Chúng tôi giữ lại cách dùng những đại 
từ giống đực (masculine pronouns — he) 
ở nhiều chỗ trong sách. Xuất thân từ một 
truyền thống coi trọng nam giới, thật khác 


18 ©\Juzuyu Sz„bi 


thường là Đại sư đã cố gắng vượt bực để tôn 
trọng nam nữ ngang nhau, không phân biệt. 
Ngài cũng tôn trọng những giá trị đã đi vào 
truyền thống vẻ sự liên hệ tương thuộc giữa 
nam nữ. Cho dù trong bài nói chuyện, theo 
cách độc đáo của mình, Ngài có gọi một 
người là 'anh ta, cách dùng chữ này cũng 
chỉ là lệ thường trong thời đại Ngài. Đại sư 
hay nói, dù là nam hay nữ, bạn phải hoàn 
toàn thực sự là bạn — có nghĩa khi bạn là bạn 
thì Thiền là thiền. 

Đại sư Suzuki mất vì ung thư ngày 
4.12.1971, một năm rưỡi sau khi dạy bài 
tụng Tham Đồng Khế, thọ 67 tuổi. Hẳn là 
Đại sư đã linh cảm biết mình gần chết khi 
bảo các Thiên sư dòng Tào Động luôn giảng 
Tham Đồng Khế vào cuối đời. 


THACH ĐẦU HY THIÊN 
Uà 


THAM ĐỒNG KHẾ 





MICHAEL WENGER 


hạch Đầu Hy Thiên (700-790), 
tác giả thiên Tham Đồng Khế 


sinh ở Quảng Đông, miền nam Trung Hoa 
vào đầu thế kỷ VIII. Đây là giai đoạn Thiền 
tông hình thành để ngày càng phổ thông, 
được nhắc đến lần đầu như một tông độc 
đáo, có truyền thừa. Khởi sự từ đây mới có 
những thắc mắc về bản chất và nguồn gốc 
của Thiền tông cùng những gì còn lưu giữ 
về Sơ tổ Thiền ở Trung Hoa: Bỏ-đề Đạt-ma 
(470-543). 

Đây cũng là thời điểm Thiền tông được 
biết đến với việc đặt nặng kinh nghiệm trực 
tiếp về thực tại cùng sự hành thiển. Tuy 
nhiên lại có tranh chấp giữa hai dòng thiển 
phương Bắc — dạy pháp tu tiệm ngộ và thiền 
phương Nam - dạy tu đốn ngộ, khắp nơi 
tranh cãi xem dòng nào hay hơn. Với cái 
nhìn thời chúng ta thì sự khác biệt giữa hai 
dòng Thiền dường như được phóng đại, 
bởi cả hai đều nhấn mạnh đến chứng ngộ 
bất ngờ cũng như sự tu tập miệt mài, chủ 


22 @/:cbael Wenger 





yếu là qua thiền tọa. Thực ra, lúc đầu Thiền 
phương Bắc rất phổ thông và có ảnh hưởng 
lớn, nhưng trải qua nhiều đời truyền thừa 
thì ảnh hưởng và tính cách của một dòng 


Thiên riêng đã phai nhạt. 


Ít thấy có chỉ tiết về cuộc đời của Thạch 
Đầu. Sự việc đầu tiên còn được ghi lại là cuộc 
gặp gỡ giữa Ngài và Lục tổ — Đại Giác Huệ 
Năng (638-713) năm lên mười hai tuổi. Khi 
chú bé sớm thông tuệ hội kiến Lục tổ, Lục 
tổ nói đùa: “Nếu con làm đệ tử ta, con cũng 
sẽ (xấu xí) giống ta. Thạch Đầu mỉm cười 
đáp: “Dạ được”. Hai năm sau, Thạch Đầu là 
một trong các đệ tử ở cạnh Lục tổ khi ngài 
viên tịch. 

Hình như mười lăm năm sau đó, Thạch 
Đầu tu tập một mình. Cuối cùng Ngài yên 
tu với một trong những đệ tử lớn của Lục tổ: 
Thanh Nguyên Hành Tư (660-740). Sau lần 
tham vấn đầu tiên, Thanh Nguyên nhận xét 
về người đệ tử mới: “I[rong hội chúng loài có 
sừng tuy nhiều, một con kỳ lân là đủ'. 

Năm 742, Thạch Đầu làm một túp lều 
bên bờ một gộp đá cao ở Hoành Sơn, bây giờ 
là Hồ Nam. Tên Thạch Đâu là do Ngài ngồi 
thiển ở gộp đá này. Thiền sư Đạo Nguyên, 


S2bạcb Đâu Hy Tiên uà Tbưun Đồng Khế ————— 23 


người đem thiển Tào Động về Nhật năm 
thế kỷ sau đó, đã viết về Thạch Đầu như sau: 

“Đại Tổ sư Thạch Đầu ngồi thiển trên 
một gộp đá lớn, nơi Ngài dựng am tranh. 
Ngài ngồi thiền liên tục, không ngủ cả ngày 
đêm. Dù không bỏ chấp tác, suốt ngày 
Ngài cũng không bỏ ngồi thiền. Ngày nay 
con cháu của sư phụ Ngài, Thanh Nguyên 
Hành Tư ở khắp Trung Hoa, mang lợi lạc 
cho người trời. Lất cả là nhờ sự tu tập liên 
tục không ngưng nghỉ và quyết tâm sâu dày 
của Thạch Đầu”. 

Đối đáp giữa Ngài và đệ tử vẫn còn 
được lưu giữ. Một lần, đệ tử Thiên Hoàng 
Đạo Ngộ (748-827) hỏi ai là người thừa kế 
chân truyền của Lục tổ: 

- Ý chỉ Tào khê người nào được? 

Ngài đáp: 

- Người hội Phật pháp được. 

- Thầy được chăng? 

- Ta không hội Phật pháp. 

Một lần khác, có vị tăng hỏi: 

- Thế nào là giải thoát? 

Ngài đáp: 


- Ai trói ngươi? 


24 @/:cbael Wenger 


- Thế nào là Tịnh độ? 
- Cái gì làm nhơ ngươi? 
- Thế nào là Niết bàn? 


- Ai đem sanh tử cho ngươi? 


Tương truyền một vị tăng vẫn còn mê 
mò, nếu chưa đến học đạo vừa với Thạch 
Đầu ở Hồ Nam vừa với Mã Tổ (709-788) 
ở Giang Tây. Ngũ gia tông phái Thiền phát 
xuất từ hai vị Tổ sư kiệt xuất đã thể hiện 
Thiền trọn cuộc đời họ. Dù không có tài 
liệu nào cho thấy hai vị có gặp gỡ, nhưng vị 
này vẫn đưa đệ tử đến học đạo với vị kia. 


Tiêu biểu cho việc hai vị Tổ sư hợp 
tác với nhau là trường hợp Dược Sơn Duy 
Nghiễm (745-828), một trong những đệ tử 
kế thừa của Thạch Đầu. Dược Sơn tìm đến 


Thạch Đầu hỏi: 


- Đối với kinh tạng Phật pháp, con 
có phân hiểu, nhưng thường nghe người 
phương Nam nói “Chỉ thẳng tâm người, 
thấy tánh thành Phật”, thật con mù tịt. Cúi 
mong Hòa thượng từ bi chỉ dạy. 


S2bạcb Đâu Hy Tiên uà Tbưun Đồng Khế ————— 25 


Thạch Đầu bảo: 

- Thế ấy cũng chẳng được, không thế ấy 
cũng chẳng được, thế ấy không thế ấy đều 
chẳng được, ngươi làm sao? 

Sư mờ mịt không hiểu. 

Thạch Đầu bảo: 

- Ngươi hãy đến chỗ Mã Đại sư (Đạo 
Nhất). 

Sư vâng lệnh đến yết kiến thiền sư Đạo 
Nhất, và hỏi lại câu đã hỏi thiền sư Hy Thiên. 

Mã Tổ bảo: 

- Ta có khi dạy y nhướng mày chớp mắt, 
có khi không dạy y nhướng mày chớp mắt; 
có khi nhướng mày chớp mắt là phải, có khi 
nhướng mày chớp mắt là không phải, ngươi 
làm sao? 

Ngay câu nói này, Sư liền khế ngộ, bèn 
lễ bái. 

Thiền sư Đạo Nhất hỏi: 

- Ngươi thấy đạo lý gì mà lễ bái? 

Sư thưa: 


- Con ở chỗ Thạch Đầu như con muỗi 
đậu trên trâu sắt. 


26 @/:cbael Wenger 





Thiền sư Đạo Nhất bảo: 

- Ngươi đã biết như thế, tự khéo gìn giữ. 
Nhưng thây của ngươi vẫn là Thạch Đâu. 

Một cuộc đối đáp giữa Dược Sơn và 
Thạch Đầu điển hình cho việc thông đạt 
thực sự giữa thầy và trò. Một hôm Sư ngồi 
thiền, Thạch Đầu trông thấy hỏi: 

- Ngươi ở đây làm gì? 

Sư thưa: 

- Tất cả chẳng làm. 

- Tại sao ngôi yên? 

- Nếu ngồi yên tức làm. 

- Ngươi nói chẳng làm, chẳng làm cái gì? 

Dược Sơn thưa: 


- Ngàn thánh cũng không biết. 


S2bạcb Đâu Hy Tiên uà Thun Đồng Khế — 27 


Tham Đồng Khế nhắc đến sự phân cách 
giữa Thiền phương Bắc và phương Nam, 
cũng như sự lưỡng phân: một và nhiều, sáng 
và tối, thị và phi... (trong bối cảnh khoa 
học ngày nay, hắn Thạch Đầu đã nói vẻ hạt 
phân tử và sóng điện từ). Bài tụng gồm hai 
mươi hai cặp câu (bốn mươi bốn câu), viết 
theo một kiểu: trước là sự phân biệt, kế là 
tương tức và cuối cùng là bổ sung. 


Tham Đồng Khế nguyên là nhan đẻ 
của một cuốn thư tịch Đạo giáo về Kinh 
Dịch. Bài tụng của Thạch Đầu cũng nhắc 
tới những chủ đề của Đạo giáo vẻ bản thể 
và sự luân chuyển. Ta cũng thấy ảnh hưởng 
triết lý kinh Hoa Nghiêm, dạy về sự bình 
đẳng của vạn vật cùng sự tương thuộc giữa 
cái này và cái kia. 

Trong dòng thiển Tào Động, rõ ràng 
Tham Đồng Khế quan trọng hàng đầu. Nó 
được tụng đọc mỗi ngày trong mọi thiển 
viện Tào Động trên khắp thế giới, cũng như 
mỗi khi có lễ tưởng niệm vị trụ trì sáng lập. 

Đến đời thứ 3 sau Thạch Đầu, Động 
Sơn Lương Giới (807-869, người sáng lập 
tông Tào Động) viết bài Bảo Cảnh Tam 
Muội cũng khai triển ý từ Tham Đồng Khế. 





28 @/:cbael Wenger 


Ngài dạy môn đồ về “Ngũ vị” cũng là từ 
Tham Đồng Khế. 

Tôi xin kết luận với cặp thơ cuối cùng 
trong bài tụng mà ngụ ý vẫn thường được 
viết trên bảng gỗ, đánh báo hiệu giờ thiền 
trong các thiền viện: 

Cẩn bạch tham huyền nhân 
Quang âm mạc hư độ 

Kínb báo người tham buyễn 
1”ời giờ chó phí bỏ 


`G7nb yếu thiền 
/7071Ø 


THAM ĐỒNG KHỂ 


Đài tụng 


THAM ĐÔNG KH 





Tánh tương tức giữa dị và đồng 


Trúc độ Đại Tiên tâm 
Đông Tây mật tương phú 
Nhân căn hữu lợi độn 

Đạo vô Nam Bắc Tổ 

Linh nguyên minh hạo khiết 
Chi phái ám lưu chú 

Chấp sự nguyên thị mê 
Khế lý diệc phi ngộ 

Môn môn nhất thiết cảnh 
Hỏi hỗ bất hồi hỗ 

Hỏi nhi cánh tương thiệp 
Bất nhĩ y vị trụ 

Sắc bản thù chất tượng 
Thanh nguyên dị lạc khổ 
Ám hợp thượng trung ngôn 
Minh minh thanh trọc cú 
Tứ đại tánh tự phục 


32 


S2bam Đông Khế 





Như tử đắc kỳ mẫu 

Hỏa nhiệt phong động dao 
Thủy thấp địa kiên cố 
Nhãn sắc nhĩ âm thanh 

Tỉ hương thiệt hàm thố 
Nhiên ư nhất nhất pháp 

Y căn diệp phân bố 

Bản mạt tu quy tông 

Tôn tỉ dụng kỳ ngữ 

Đương minh trung hữu ám 
Vật dĩ ám tương ngộ 
Đương ám trung hữu minh 
Vật dĩ minh tương đổ 
Minh ám các tương đối 

Tỉ như tiền hậu bộ 

Vạn vật tự hữu công 
Đương ngôn dụng cập xứ 
Sự tồn hàm cái hợp 

Lý ứng tiễn phong trụ 
Thừa ngôn tu hội tông 

Vật tự lập quy củ 

Xúc mục bất hội đạo 

Vận túc yên tri lộ 

Tiến bộ phi cận viễn 

Mê cách sơn hà cố. 

Cẩn bạch tham huyền nhân 
Quang âm mạc hư độ. 


SOÁnh tương tức giữa dị uà đẳng 633 


` BÀI DỊCH 


12m Đại Tiên lây Trúc 
Mật truyền Tây 0à Đông 
Căn tín) có bén lụt 

Đạo không Tổ Bắc, Naø. 


Nguồn linh sáng trong ueo 
Chi phái thầm tuôn trào 
Chấp sự uốn 1ê 1ội 
K)ế J đã ngộ đâu. 

Của cửa 0à mọi cẩn 
Œ7ao xen kbông giao xen 
Hải mà trọn cùng uới 
Chẳng thế, trụ chỗ tmìnÙ. 
Sắc uốn bác phẩm - bình 
1?ếng không phải kbổ - Ui 
Tối hợp lời cao - tp 
Sáng rõ câu đực - trong. 
Tủ đại tán trở về 

N?ư trẻ UỀ Uới mẹ 

La nóng, gió động lay 
Nuớc uớt, Äất cứng chắc. 


34 


S2bam Đông Khế 





Mắt - cảnh, tai uà tiếng 
M1 - rùi, lõi mặn cua 
Như thế ở mỗi pháp 
Nương rễ, l4 tủa che. 


Thân cành nên UÊ gốc 
Trên dưới dừng lời riêng 
Ngay trong sáng có tối 
Chú lấy tối gặp 0 bai. 
Ngay trong tối có sáng 
Chú lấy sáng nhừn nha 
Sáng Uà tối, đố? nhau 
Như buớc chân trước s4. 
Vạn Uật có công riêng 
Ngày lời, là chỗ dụng 

Š còn, øbw bộp n„Ắp 

Lý ứng, múi tên ghi. 
Nương lời thấu rõ tông 
Chớ tự lập quy củ 

Mắt chạm không rõ Ẩường 
Cất chân sao biết lối. 


Tiến buóc chẳng xa gân 
Mê ri sông cách trở 

Kính báo người tham buyễn 
1”ời giờ chó phí bỏ. 


# BÀI I1 


Mọi việc như-nó-đang-là 





Trúc độ Đại Tiên tâm 
Đông Tây mật tương phú. 


12m Dại Tiên lấy Trúc 
Mật truyền Ty 0à Đông. 


ôi rất hân hạnh được giảng về 

ài tụng Tham Đồng Khế, một 

trong những bản văn quan trọng trong tông 
môn chúng ta. Câu chữ trong bài tụng này 
mượt mà đến nỗi khi mới đọc có lẽ quý vị 
sẽ không cảm nhận được nội dung sâu sắc 
của nó. Tác giả của bài tụng này, thiển sư 
Thạch Đầu Hy Thiên (hay Đại sư Vô Tế, 
tên hiệu của ngài sau khi tịch) là pháp tôn 
của Đại Giác Huệ Năng, vị Tổ thứ sáu thiển 
tông Trung Hoa, và là đệ tử của thiển sư 
Thanh Nguyên Hành Tư, người được coi là 


36 Cài một 


vị Tổ thứ bảy. Trong số môn đệ của Lục tổ 
thì Thanh Nguyên Hành Tư và Nam Nhạc 
Hoài Nhượng là hai đồ đệ xuất cách nhất. 
Sau này, thiền sư Động Sơn Lương Giới tiếp 
nối dòng thiền của Thanh Nguyên Hành Tư 
sáng lập tông Tào Động, và thiền sư Lâm Tế 
Nghĩa Huyền tiếp nối Nam Nhạc sáng lập 
tông Lâm Tế. Tào Động và Lâm lế sau đó 
trở thành hai tông phái Thiền nổi bật nhất. 

Gia phong của Thanh Nguyên Hành 
Tư và Thạch Đầu Hy Thiên có tố chất ôn 
hòa hơn gia phong của Nam Nhạc Hoài 
Nhượng. Nhật Bản chúng ta gọi là gia phong 
Anh cả. Nam Nhạc giống như người con 
thứ Hai hay thứ Ba, thường là khá nghịch 
ngợm. Người anh cả có thể không tài năng 
hay không thông minh bằng, nhưng anh ta 
sẽ nhẹ nhàng hơn. Khi nói về tông Tào Động 
và tông Lâm Tế, chúng ta cần biết điều này. 
Thiền Tào Động còn được gọi là thiền Mặc 
Chiếu hoặc Ä⁄zzzz/w øø kaƒu — tham cứu 
cẩn trọng. Gia phong của Thanh Nguyên là 
tìm vạn vật trong chính anh. Phải thể nhận 
được tâm rộng lớn bao trùm tất cả và theo 
đó mà thực hành. 


Tỉnh tấn trong thiển tập của chúng ta 
là để quan sát mọi sự vật như-nó-đang-Ìà. 


œ©/ại uiệc 00bu-nó-ẩ2arng-là TT. 3 


Tuy nhiên, dù có nói như vậy, không phải 
lúc nào chúng ta cũng có thể thấy mọi sự 
vật như-nó-đang-là. Chúng ta nói, “Đây là 
bạn tôi, kia là núi, và phía trên cao kia là 
mặt trăng”. Nhưng bạn ta không chỉ là bạn 
ta, núi không chỉ là núi, và mặt trăng không 
chỉ là mặt trăng. Nếu ta nghĩ, “Mình đang 
ở đây còn núi ở kia” thì đã rơi vào lối quan 
sát nhị nguyên rồi. Để đến San Francisco, 
chúng ta phải vượt qua rặng assajara. Đó 
là cách nghĩ tưởng thông thường của chúng 
ta. Nhưng đó không phải là cách quan sát sự 
vật theo đạo Phật. Chúng ta thấy bạn mình, 
núi, trăng, San Francisco ngay trong chúng 
ta. Ngay ở đây. Đó chính là tâm rộng lớn mà 
trong đó mọi vật tôn tại. 


Giờ chúng ta hãy cùng nhau xem xét 
tên của bài tụng. Tham Đồng Khế - tiếng 
Nhật là Sandokai. Šzø trong tiếng Nhật có 
nghĩa là “ba”, nhưng ở đây có nghĩa là “vật, 
pháp”. Ðø là đồng nhất. Đồng nhất một vật 
với một vật khác là zø. Nó chỉ “cái một”, 
hay “cái toàn thể”, cũng có nghĩa là “tâm 
rộng lớn” hay “chân tâm”. Như vậy chúng 
ta có thể hiểu là: “chân tâm bao gồm vạn 
pháp” và “vạn pháp đều ở trong chân tâm”. 
Mặc dù chúng ta nói “vạn pháp”, thật sự 


38 Cài một 


chúng là nhiều mảnh của một cái toàn thể 
bao gồm vạn vật. Nếu quý vị nói “nhiều” thì 
nó là nhiều, và nếu quý vị nói “một” thì nó 
là một. “Nhiều” và “một” là những cách mô 
tả khác nhau về chân tâm. Hoàn toàn thấu 
hiểu về mối tương quan giữa cái toàn thể 
và muôn mặt của cái toàn thể rộng lớn ấy 
chính là &z/. Kz/ có nghĩa là bắt tay. Quý vị 
có cảm giác về tình bạn. Quý vị cảm thấy hai 
người là một. Cũng như thế, chân tâm và 
vạn pháp là những người bạn thân, thậm chí 
còn hơn bạn thân nữa, vì chúng bản nguyên 
là một. Thế nên cũng giống như bắt tay 
nhau vậy, chúng ta dùng từ kai. “Xin chào, 
anh khỏe không?” Đó là ý nghĩa của tựa đẻ 
Tham Đồng Khế. Nhiều là gì? Một là gì? Và 
cái gì là toàn thể của một và nhiều? 

Tham Đồng Khế nguyên là nhan đề của 
một cuốn thư tịch Đạo giáo. Thạch Đầu Hy 
Thiên đã lấy nhan đẻ này để đặt cho bài kệ 
về giáo lý Phật-đà của mình. Sự khác biệt 
giữa giáo lý Đạo giáo và Phật giáo là gì? Có 
rất nhiều điểm tương đồng. Khi một Phật tử 
đọc thì đó là một bản văn Phật giáo, khi một 
người theo Đạo giáo đọc thì đó là một bản 
văn Đạo giáo. Tuy nhiên, chúng cũng chỉ là 
một mà thôi. Khi một người theo đạo Phật 


œ©/ại uiệc 00bu-nó-ẩ2arng-là =——_—___—=. ØJ 


ăn một món rau thì đó là một món ăn nhà 
Phật, và khi một người ăn chay ăn món đó 
thì đó là một món ăn chay. Suy cho cùng thì 
cũng chỉ là thực phẩm cả thôi. 


Là những Phật tử, chúng ta không ăn 
một món rau cụ thể nào đó chỉ vì món ấy có 
giá trị dinh dưỡng đặc biệt hoặc vì cân bằng 
âm dương, a-xít hay kiềm. Rất đơn giản, 
ăn là cách chúng ta dụng công. Chúng ta 
không ăn chỉ để nuôi dưỡng mình. Như khi 
chúng ta thực hành ngũ quán lúc thọ trai, 
“Con nguyện vì tu mà thọ thức ăn này”. Đó 
là cách tâm rộng lớn thể hiện trong sự thực 
tập của chúng ta. Nghĩ rằng “đây là một 
món rau” không phải là cách chúng ta thực 
hành. Chúng ta phải đối xử với mọi thứ như 
đối xử với chính bản thân mình vậy, trong 
thực hành và trong tâm rộng lớn. Tâm nhỏ 
hẹp là tâm bị giới hạn bởi ham muốn hay 
bị che mờ bởi một xúc cảm nào đó, bị ảnh 
hưởng dưới sự phân biệt tốt, xấu. Vì thế, 
phần lớn thời gian, dù chúng ta nghĩ rằng 
chúng ta đang thấy mọi sự vật như-nó-đang- 
là, thực tế thì không phải như vậy. Lại sao? 
Vì ham muốn của chúng ta, vì sự phân biệt 
nơi chúng ta. Con đường đạo là tỉnh tấn xả 
bỏ sự phân biệt tốt xấu đầy xúc cảm, xả bỏ 


40 Cài một 


những định kiến của chúng ta, và thấy sự vật 
như-nó-đang-là. 


Khi tôi nói thấy sự vật như-nó-đang-là, 
tôi muốn nói đến việc chăm chỉ thực hành 
với chính ham muốn của chúng ta — không 
phải là để loại trừ ham muốn, mà là để ghi 
nhận những ham muốn ấy. Nếu quý Vị CÓ 
máy tính, quý vị phải nhập tất cả mọi dữ 
liệu: ngần này ham muốn, ngần này dinh 
dưỡng, màu sắc ngần này, sức nặng ngắn 
này. Chúng ta phải ghi nhận ham muốn 
của chúng ta như một trong nhiều nhân tố 
khách quan để có thể thấy sự vật như-nó- 
đang-là. Chúng ta đừng luôn suy nghĩ về 
ham muốn của mình. Không hề ngừng suy 
nghĩ theo những phán đoán vị kỷ của mình, 
c ta nói “Anh ta tử tế” hoặc “Anh ta tôi 

. Nhưng một người xử tệ với tôi không 
nà thiết là lúc nào cũng tệ. Đối với một 
người khác, có thể anh ta tốt. Suy nghiệm 
theo cách này chúng ta có thể thấy sự vật 
như-nó-đang-là. Đó chính là tâm Phật. 

Bài tụng bắt đầu với câu “Trúc độ Đại 
Tiên tâm' - có nghĩa là 72 Đạ¿ T7ê» Tẩy 
Trúc. Đó là tâm Phật, tâm bao trùm tất cả. 
Tâm khi tọa thiền của chúng ta là tâm rộng 
lớn: Chúng ta không cố gắng để tìm thấy 


œ©/ại uiệc 0bu-nó-ẩarng-là  4I 


điều gì, chúng ta ngừng suy tưởng; chúng 
ta ngừng các hoạt động cảm xúc; chúng ta 
chỉ ngồi mà thôi. Điều gì có xảy đến, chúng 
ta cũng kệ. Chúng ta chỉ ngồi mà thôi. Nó 
giống như một điều gì đó xảy ra trên bầu 
trời bao la vậy. Có loài chim nào bay qua 
chăng nữa, bâu trời cũng chẳng bận tâm. Đó 
là tâm mà đức Phật truyền cho chúng ta. 


Nhiều việc sẽ xảy ra khi quý vị tọa thiền. 
Quý vị có thể nghe tiếng róc rách của dòng 
suối. Quý vị có thể nghĩ điều gì đó, nhưng 
quý vị chẳng màng quan tâm. Tâm rộng lớn 
của quý vị ở ngay đó, đang tọa thiển. Ngay 
cả khi quý vị không ý thức được việc nhìn, 
nghe hay suy nghĩ, có điều gì đó đang diễn ra 
trong tâm rộng lớn. Chúng ta quan sát mọi 
hiện tượng. Không hẻ dán nhãn “tốt” hay 
“xấu”, chúng ta ngồi. Chúng ta hân thưởng 
cuộc sống, nhưng chúng ta không dính mắc 
vào bất cứ điều gì. Chúng ta trân quý mọi 
điều vào lúc này, tất cả chỉ có vậy. Sau khi 
đã tọa thiền, ta nói với nhau, “Ô, chào buổi 
sáng!” Theo cách này, mọi việc sẽ tuần tự 
xảy đến với chúng ta, và chúng ta có thể trân 
quý chúng một cách trọn vẹn. Đó là tâm mà 
đức Phật đã truyền cho chúng ta. Và đó là 
cách chúng ta tọa thiền. 


42 Cài một 


Nếu tọa thiền theo cách này, quý vị sẽ 
ít gặp rắc rối khi thưởng ngoạn điều gì đó. 
Quý vị hiểu chứ? Quý vị có thể có một trải 
nghiệm đặc biệt và nghĩ, “Nó đây rồi. Nó 
chính ra phải thế này”. Và nếu có người nào 
đó phản đối, quý vị sẽ tức giận, “Không, 
nó phải là thế này chứ không phải như thế 
ấy. Trung tâm Thiền là phải thế này”. Có 
thể là như vậy. Nhưng không phải luôn 
như vậy. Nếu thời thế thay đổi và chúng ta 
mất Tassajara và chuyển đến một ngọn núi 
khác, cách thức chúng ta sắp xếp mọi việc ở 
đó không thể như cách thức ở đây. Vì thế, 
không chấp vào một cách thức cụ thể nào, 
chúng ta mở rộng tâm để thấy mọi-việc- 
như-nó-đang-là và chấp nhận mọi-việc-như- 
nó-đang-là. Nếu không có nền tảng cơ bản 
này, khi quý vị nói “đây là núi”, hay “đây là 
bạn tôi”, hay “đây là mặt trăng”, núi không 
phải là núi, bạn tôi không phải là bạn tôi, và 
mặt trăng không phải là chính bản thân mặt 
trăng. Đó là sự sai biệt giữa việc dính mắc 
vào điều gì đó và đường lối của Phật. 

Đường lối của Phật là tham học và 
truyền bá về bản tánh con người, bao gồm 
cả việc chúng ta dại khờ ra sao, chúng ta có 
những ham muốn gì, những gì làm ta ưa 


œ©/ại uiệc 00bu-nó-ẩ2arng-là —___D__ b4 


thích và các tập khí của chúng ta. Không hề 
chấp vào bất cứ điều gì, tôi cố gắng để nhớ 
lại cách dùng của cụm từ “rất có thể sẽ làm 
gì”. Chúng ta rất có thể sẽ làm một việc nảo 
đó, chúng ta có xu hướng sẽ làm điều đó. 
Đó là phương châm của tôi. 


Trong khi tôi đang chuẩn bị cho bài 
giảng này có người hỏi tôi, “Lòng tự trọng là 
øì, và làm thế nào để có nó?” Tự trọng không 
phải là điều mà quý vị có thể cảm thấy mình 
có. Khi quý vị cảm thấy “Mình có tự trọng” 
thì nó không còn là lòng tự trọng nữa rồi. 
Khi quý vị chỉ đơn giản đang là chính mình, 
không nghĩ suy hay không cố nói điều gì đó 
đặc biệt, chỉ nói điều trong tâm trí hay cảm 
giác mình đang trải nghiệm, chính lúc ấy là 
quý vị đang tự trọng một cách hoàn toàn tự 
nhiên. Khi tôi có liên quan mật thiết với tất 
cả quý vị và với tất cả mọi thứ, lúc đó tôi là 
một phần của một cái toàn thể rộng lớn. Khi 
trong tôi nảy sinh một cảm giác nào đó, lúc 
ấy tôi gần như là một phần của nó, nhưng 
không hẳn như vậy. Khi quý vị làm một việc 
mà không hề cảm giác đã làm việc gì, thì đó 
là quý vị, chính bản thân quý vị. Quý vị hoàn 
toàn hòa nhập với mọi người và quý vị không 
có ý thức về chính mình. Đó là tự trọng. 


44 Cài một 


Khi quý vị cảm thấy mình là một con 
người riêng biệt, quý vị phải cố gắng tọa 
thiển nhiều hơn nữa. Quý vị cũng biết rồi 
đấy, rất khó có thể ngồi mà không nghĩ suy 
hay không có cảm giác gì. Thường thì khi 
quý vị không nghĩ gì hay không cảm giác gì, 
quý vị sẽ ngủ gục mất. Nhưng không ngủ 
mà cũng không nghĩ, chỉ đơn giản là chính 
mình - đó là pháp môn của chúng ta. Khi 
quý vị có thể làm như vậy, quý vị sẽ có thể 
nói mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều 
hay có một mục đích đặc biệt nào. Khi quý 
vị nói năng hay hành động, quý vị chỉ đang 
thể hiện chính mình mà thôi. Đó là lòng 
tự trọng toàn hảo. Quý vị cần phải nghiêm 
khắc với chính bản thân mình, nghiêm khắc 
với tập khí của mình. Mỗi người chúng ta 
đều có tập khí rất riêng biệt. Nhưng nếu 
quý vị cố gắng loại bỏ chúng, hay cố gắng 
để không nghe thấy tiếng suối chảy khi quý 
vị tọa thiền, điều này hoàn toàn bất khả. Cứ 
để tai quý vị nghe mà không cố gắng nghe. 
Cứ để tâm nghĩ tưởng mà không gắng nghĩ 
cũng không gắng dừng. Đó là pháp môn của 
chúng ta. 


Dần dà, quý vị sẽ phát triển một nhịp 
điệu, cũng có thể nói là một sức mạnh, một 


œ©/ại uiệc 00bu-nó-ẩ2ang-là —____DD_._. 45 


khả năng có được khi dụng công như vậy. 
Nếu quý vị chăm chỉ dụng công, quý vị sẽ 
như những đứa trẻ. Lúc nấy khi chúng ta 
đang nói về lòng tự trọng, có một con chim 
đang hót ngoài vườn. Chíp-chíp-chíp. Đó 
chính là tự trọng. Chíp-chíp-chíp. Chẳng có 
nghĩa gì cả. Có thể chú ta đang hót. Có thể 
là không hề cố gắng suy nghĩ điều gì chú 
ta hót chíp-chíp-chíp. Nghe tiếng chú hót, 
chúng ta mỉm cười. Không thể nói rằng đó 
chỉ là một con chim nhỏ. Đó là điều làm 
chủ ngọn núi này, thế giới này. Đó chính là 
tự trọng. 


Để có thể dụng công hằng ngày như thế 
này, chúng ta cần nỗ lực học tập. Khi đến 
chỗ này, không còn cần phải nói “cái toàn 
thể rộng lớn” hay “con chim” hay “vạn pháp 
bao gồm cái toàn thể”. Có thể chỉ là một con 
chim hay một ngọn núi hay một bài tụng có 
tên gọi Tham Đồng Khế thôi. Nếu quý vị 
hiểu được điều này thì không còn cần tụng 
Tham Đồng Khế mỗi ngày làm gì. Mặc dù 
chúng ta tụng theo âm Hán và phát âm kiểu 
Nhật, vấn đẻ không nằm ở chỗ âm Hán hay 
kiểu Nhật. Nó chỉ là một bài thơ, một chú 
chim, hay là bài giảng của tôi. Đó là điều quý 
vị trực nghiệm một cách chắc thật. Nó khó. 


46 2à một 


Nhưng dù sao thế giới này là một nơi khó 
làm ăn, nên đừng lo lắng gì. Thà gặp khó 
khăn trong thực tập còn hơn là gặp những 
khó khăn lung tung xèng nào đó. 


THẢO LUẬN 


Học 1/¡: Bữa trước con đánh mố, có một 
con nhện nhỏ bò lên đỉnh mõ. Không có cách 
gì để tránh con nhện cả. Con đánh chệch sang 
chỗ khác một chút nhưng nó lại bò vào đúng 
chỗ dùi buông xuống. Dùi buông mạnh quá, 
con nhện không thoát được. 

Đại Š ŠuzwuÈ¿: Anh đã không giết nó. 

Học y/ến: Cái gì đó đã giết nó! [Có tiếng 
cười]. 

Đạ sz S5uzwuÈ¿: Lình cờ thôi. Nó đã xảy 
ra như thế. 

Học 2z: Vâng, nhưng con đã không 
dừng được. 


Đi s Šuz„È¿: Ùm, anh biết đấy, không 
làm gì khác được. Phật đã giết anh chàng 


œ©/ại uiệc n0bu-nó-ẩarng-là =... ......,... 


[Cười]. Có thể anh chàng đang rất hạnh 
phúc đấy. 

Sống trong thế giới này không phải là 
chuyện dễ. Khi anh thấy những đứa trẻ chơi 
đùa cạnh một dòng suối hay trên một cây 
cầu, anh có thể sẽ thật sự lo lắng. “Xe cộ 
đang chạy vùn vụt thế kia, nhớ có tai nạn thì 
sao?” Nếu điều gì đó xảy ra, tất cả cũng chỉ 
có vậy. Nếu anh ngừng lại để suy tư, anh sẽ 
rất kinh hãi. Anh đã từng nghe chuyện một 
người đàn ông 165 tuổi có hơn 200 người 
con, cháu và chắt hay chưa? Nếu ông ta nghĩ 
về chúng, ông ta sẽ bị ám ảnh bởi nỗi lo sợ 
mất chúng. 

Cách tu tập của chúng ta hết sức nghiêm 
mật. Anh phải sẵn sàng giết ngay kể cả khi 
anh là một Phật tử. Dù điều đó tốt hay xấu, 
có những lúc anh phải làm điều này. Không 
thể sống sót mà không giết gì đó. Chúng 
ta không thể sống chỉ dựa vào xúc cảm của 
chúng ta. Sự tu tập của chúng ta phải sâu sắc 
hơn thế. Đó là khía cạnh nghiêm mật trong 
đường lối tu hành của chúng ta. Mặt khác, 
trong trường hợp hoàn toàn cần thiết, anh 
phải ngừng đánh mõ, ngay cả khi điều đó 
làm tất cả mọi người bối rối. Không hẻ dễ 
dàng chút nào. 


48 Cài một 


Học tê»: Xin Thầy nói rõ hơn về điều 
mà Thây gọi là “sự tu hành nghiêm mật”. 


Đại sự Šuz„È¿: Sự tụ hành nghiêm mật? 
Mọi việc vẫn đang diễn ra một cách nghiêm 
mật đấy thôi. Không có một ngoại lệ nào cả. 
Bất cứ khi nào chuyện gì đó xảy đến, mặt sau 
của nó luôn là một quy luật hay một chân lý 
đang vận hành, không hè có bất cứ ngoại lệ 
nào. Chúng ta nghĩ rằng mình hướng đến tự 
do, nhưng mặt kia của tự do lại là những quy 
luật chặt chế. Nội hàm của quy luật nghiêm 
mật này là tự do tuyệt đối. Tự do và quy luật 
không phải là hai điều có thể tách bạch. Từ 
ngọn nguồn chúng ta luôn được nâng đỡ bởi 
chính những quy luật nghiêm mật hay còn 
gọi là chân lý này. Đó là mặt ngoài của tự do 
tuyệt đối. 

Học 0z: Liệu Thầy có thể cho chúng 
con thêm vài ví dụ áp dụng ngay trong đời 
sống của mỗi người chúng con? 

Đại sự ŠuzuÈ¿: Khi anh thức dậy anh 
nên đơn thuần thức dậy. Khi mọi người đi 
ngủ anh nên đi ngủ. Đó là ví dụ của tôi. 


œ©/ại uiệc 00bu-nó-ẩarng-là — 49 


Học z7: Những nhiệm vụ con được 
giao đều phù hợp với khả năng của con, 
vì thế con có thể dễ dàng tuân theo những 
khuôn mức nghiêm mật. Những người 
khác lại có những trách nhiệm khác. Thỉnh 
thoảng, vì bản chất con luôn muốn tuân thủ 
nghiêm cẩn, chúng con có va chạm đôi chút, 
và thỉnh thoảng con nghĩ cũng được thôi 
nếu họ muốn làm mọi việc khác đi đôi chút. 


Điều đó có đúng không thưa Thây? 
Đạ¿ sử SuzuÈ¿ Ù. Thỉnh thoảng anh 


cũng nên nhắm mắt [Cười]. Thỉnh thoảng 
nhìn thấy điều gì đó lại là một rủi ro. Nếu 
anh nhìn thấy việc đó, anh buộc phải nói 
điều gì đó, vì thế tốt hơn cả là anh cứ tu 
hành và đừng nhìn ngó xung quanh. Đó là 
cách tốt nhất, thực sự thế đấy. Nếu anh nhìn 
ngó xung quanh, nếu anh nhìn những người 
đang ngôi phía bên kia thiền đường, những 
người bên đó sẽ ngủ. Thế nên tốt hơn hết là 
đừng thấy gì cả! [Cười]. Họ sẽ không biết 
anh đang làm gì. “Hình như anh ta không 
ngủ đâu, nên tất cả chúng ta sẽ cố gắng tỉnh”. 
Nếu anh thấy gì đó, thế là hết. Phải tảng lờ 
như không thấy. Nếu anh không nhìn gì, 
anh sẽ không phải giả tảng như không nhìn 
thấy gì. Đó là tâm rộng lớn bao dung hết tất 


50 2à một 


cả. Nếu có ai đó cử động, anh sẽ biết. Dù 
anh không cố gắng để nghe, nếu có tiếng 
động anh cũng sẽ nghe thấy. Nếu anh tập 
trung vào một người, tất cả những người 
khác sẽ rất mừng [Cười]. Nếu anh không để 
ý đến ai, sẽ không có ai nhúc nhích cả. 


# BÀI2 


Bàn tay ấm tới bàn tay ấm 





Trúc độ Đại Tiên tâm 
Đông Tây mật tương phú 
Nhân căn hữu lợi độn 
Đạo vô Nam Bắc Tổ. 


12m Dại Tiên lấy Trúc 
Mật truyền 12y 0à Đông 
Căn tín) có bén lụt 

Đạo không Tổ Bắc, Naø. 


rong bài giảng trước tôi đã giải 

thích ý nghĩa của tựa để Tham 
Đồng Khế và câu đầu tiên “7 Ðz/ Tên 
Tẩy Trúc” Hôm nay tôi muốn nói thêm về 
bối cảnh của bài tụng, tại sao Đại sư Thạch 
Đầu Hy Thiên, Tổ thứ tám của thiển tông 
Trung Hoa đã viết bài này. 


52 œ&24¿ bai 


Khi Ngũ tổ Hoằng Nhẫn tuyên bố ngài 
sẽ truyền pháp cho một môn đệ, tất cả học 
nhân đều nghĩ rằng, trong số bọn họ tất 
nhiên chỉ có ngài Thân Tú mới xứng đáng 
nối pháp. Đại sư Thần Tú vốn là một bậc 
thâm Nho, sau này ngài giáo hóa ở miễn 
bắc Trung Hoa và trở thành một vị thầy nổi 
tiếng. Nhưng cuối cùng thì Huệ Năng, lúc 
đó đang giã gạo dưới nhà trù của chùa, mới 
là người được phó pháp và trở thành vị Tổ 
thứ sáu. Dòng thiền ngài Thần Tú dựng lập 
được gọi là dòng thiển phương Bắc, dòng 
thiển của Lục tổ Huệ Năng truyền xuống 
phương Nam và được gọi là dòng thiền 
phương Nam. Sau khi ngài Thần Tú tịch, 
thiền phương Bắc mai một trong khi thiển 
phương Nam phát triển rất mạnh. Nhưng 
vào thời của Thạch Đầu Hy Thiên, thiền 
phương Bắc vẫn đang hưng thịnh. 


Lục tổ Huệ Năng có rất nhiều đệ tử đắc 
pháp. Chúng ta có thể đếm ra năm mươi 
vị, nhưng chắc chắn phải hơn thế. Người 
trẻ nhất là Hà Trạch Thân Hội, một thiền 
sư rất sắc sảo và năng động, người phản đối 
thiền phương Bắc rất mạnh mẽ. Chúng ta 
không thể hoàn toàn chấp nhận giáo thuyết 
của Thân Hội. Nếu quý vị đã nghiên cứu 


Œ€5àn tay ấm tử bàn layẤm 5 


Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục tổ, quý vị đều 
biết rằng giáo lý của ngài Thần Tú bị công 
kích rất mạnh. Cuốn kinh này có thể đã 
được soạn bởi một người chịu ảnh hưởng 
rất nhiều từ Hà Trạch Thân Hội. Thế nào 
chăng nữa, thực tế là đã có bất đồng giữa 
thiển phương Nam của Huệ Năng và thiền 
phương Bắc của Thần Tú. Ngài Thạch Đầu 
muốn nói lên quan điểm của mình để phân 
giải tranh chấp giữa hai dòng thiền. 


Bài tụng bắt đầu bằng câu “72 Đ¿ 
liên Tẩy lrúc, mật truyền Tây uà Đông” 
Theo chỗ hiểu của ngài Thạch Đầu thì giáo 
lý đích thực của Phật Thích-ca Mâu-ni bao 
gồm cả thiển phương Bắc và thiền phương 
Nam, và không có chút mâu thuẫn nảo. 
Mặc dù có thể giáo lý của Phật không được 
thông hiểu toàn diện, giáo lý ấy vẫn đến với 
mọi nơi. Nếu quý vị có mắt để nhìn và có trí 
để hiểu giáo lý ấy, quý vị sẽ thấy rằng không 
cần phải tranh chấp làm gì. Vì vài người 
trong hàng hậu bối của Huệ Năng và Thần 
Tú không thông hiểu toàn diện giáo lý ấy, 
họ rơi vào tình trạng tranh chấp lẫn nhau. 
Theo quan điểm của Thạch Đâu, không cần 
phải tranh cãi làm gì cả. 


54 œ&3à¡ bai 


“Được mật truyền”. Mật theo nghĩa đen 
là “hoàn toàn không có kế hở nào giữa hai 
thứ”. Mục đích chính của Tham Đồng Khế 
là giải thích thực tại của hai mặt. Như tôi đã 
nói trong bài giảng trước, tham có nghĩa là 
“nhiều” và đồng có nghĩa là “một”. Nhiều là 
gì? Một là gì? Nhiều là một, một là nhiều. 
Mặc dù quý vị nói “nhiều”, những cái nhiều 
ấy không tôn tại riêng biệt tách rời nhau. 
Chúng có mối tương quan rất mật thiết. Và 
nếu như vậy thì chúng là một. Nhưng mặc 
dù chúng là một, cái một ấy lại có vẻ như 
nhiều. Vì thế, “nhiều” cũng đúng và “một” 
cũng đúng. Mặc dù chúng ta nói “một”, 
chúng ta không thể lơ đi rất nhiều hữu thể 
khác như những vì sao, những mặt trăng, 
những con thú hay những chú cá. Nhìn theo 
quan điểm này chúng ta nói mọi vật tương 
thuộc. Khi chúng ta bàn về ý nghĩa của từng 
hữu thể, chúng ta có thể có “nhiều” điều để 
bàn bạc. Khi chúng ta kết luận rằng thực 
tại là nhất thể, tất cả mọi bàn bạc sẽ diễn ra 
trên nên tảng của sự thông hiểu về tính đồng 
nhất của một và nhiều. 

Cũng có thể giải thích thực tại theo cách 
phân biệt. Khác biệt cũng chính là bình 


¿ ` . À À Z ..z . À 
đắng, và mọi sự vật đều có giá trị tương đồng 


œ€5àn tay ấm tớ bàn layJẤm 59 


chính bởi vì chúng khác biệt. Nếu phụ nữ và 
nam giới giống nhau thì sự khác biệt giữa 
họ có giá trị là không. Chính bởi nam giới 
và phụ nữ khác nhau nên nam giới có giá trị 
là nam giới và phụ nữ có giá trị là phụ nữ. 
Khác biệt là có giá trị. Theo cách hiểu này, 
mọi sự vật đều có giá trị bình đẳng tuyệt đối. 
Mỗi sự vật đều có giá trị tuyệt đối và bởi thế 
nên bình đẳng với tất cả mọi sự vật khác. 
Thường thường thì chúng ta bị vướng mắc 
vào những tiêu chuẩn của việc đánh giá: giá 
trị trao đổi, giá trị vật chất, giá trị đạo đức, 
giá trị tỉnh thản. Bởi vì quý vị có những tiêu 
chuẩn, quý vị nói “anh ta tốt” hoặc “anh ta 
không tốt lắm”. Tiêu chuẩn đạo đức sẽ tạo 
nên giá trị con người. Nhưng tiêu chuẩn đạo 
đức thì luôn luôn thay đổi; một con người 
đạo đức không phải lúc nào cũng đạo đức. 
Nếu quý vị so sánh anh ta với một người 
khác như đức Phật chẳng hạn, anh ta không 
tốt lắm. Tốt hay xấu được xác định bởi các 
tiêu chuẩn đánh giá. Nhưng vì khác nhau 
nên mỗi sự vật đều có giá trị riêng. Giá trị ấy 
là tuyệt đối. Núi không có giá trị nhiều hơn 
bởi vì núi cao hơn; sông không có giá trị ít 
hơn bởi vì sông thấp hơn. Mặt khác, vì núi 
cao nên núi là núi, và núi có giá trị tuyệt đối; 


56 œ&3à¡ bai 


vì nước chảy thấp trong lòng thung lũng nên 
nước là nước và nước có giá trị tuyệt đối. 
Giá trị của núi và giá trị của nước hoàn toàn 
khác nhau, và vì khác nhau nên chúng có giá 
trị bình đẳng; và giá trị bình đẳng có nghĩa 
là giá trị tuyệt đối. 

Theo quan điểm Phật giáo, bình đẳng là 
sai biệt và sai biệt là bình đẳng. Theo cách 
hiểu thông thường thì sai biệt đối lập với 
bình đẳng, nhưng theo cách hiểu của chúng 
ta thì chúng giống nhau. Một và nhiều cũng 
giống nhau. Nếu quý vị nhìn mọi vật theo 
lối hiểu một khác với nhiều, cái nhìn của 
quý vị quá thiên về vật chất và hời hợt. 

Câu sau là “Nhân căn hữu lợi độn” 
— Căn tín? có bén lự. Dịch cầu này thật 
khó. Nó đề cập đến tranh chấp giữa thiển 
phương Nam và thiền phương Bắc. Những 
người thông minh không phải lúc nào cũng 
có cơ hội học tập hoặc chấp nhận giáo lý nhà 
Phật, và những người tối dạ không phải lúc 
nào cũng có khó khăn tương tự. Một người 
tối dạ cũng tốt vì anh ta tối dạ. Một người 
bén nhạy cũng tốt vì anh ta bén nhạy. Mặc 
dù quý vị so sánh, quý vị không thể nói chắc 
trong hai người này ai tốt hơn. 


œ€5àn tay ấm tớ bàn layJẤmM 57 


Tôi không bén nhạy lắm, nên tôi hiểu 
điều này khá rõ. Thây tôi — thiển sư Gyokujun 
So-on — luôn gọi tôi là “Đỏ khoai lang sùng†” 
Tôi là đệ tử cuối cùng của thây, nhưng tôi trở 
thành người trên nhất vì tất cả khoai lang ngon 
lành đều đã bỏ chạy. Có thể họ thông minh 
quá. Dù sao, tôi không đủ thông minh để bỏ 
chạy và thế là tôi đã sót lại ở đó. Sự khù khờ 
của tôi là một lợi thế khi tôi học Phật pháp. 
Khi tất cả mọi người bỏ đi và chỉ còn mình 
tôi ở lại với thây, tôi đã rất buồn. Phải chỉ tôi 
là một anh chàng thông minh thì tôi cũng đã 
bỏ đi rồi. Nhưng tôi đã từ bỏ gia đình theo ý 
nguyện của riêng mình. Ba mẹ tôi nói, “Con 
còn nhỏ quá. Con phải ở lại nhà”. Nhưng tôi 
phải đi. Sau khi đã rời bỏ mẹ cha, tôi cảm giác 
mình không thể vẻ nhà được. Thật ra thì tôi 
có thể, nhưng lúc đó tôi nghĩ tôi không thể. 
Thế nên tôi chẳng có chốn nào để đi cả. Đó 
là một lý do tại sao tôi không bỏ chạy. Lý do 
khác là tôi không được thông minh cho lắm. 
Sự thông minh bén nhạy không phải lúc nào 
cũng là một lợi thế, còn một người khù khờ 
cũng tốt bởi vì anh ta khù khờ. Cách hiểu của 
chúng ta là như thế. 


Thật sự thì không có người bén nhạy 
hay kẻ chậm lụt. Kiểu nào cũng khó cả. Có 


58 œ&3à¡ bai 


những khó khăn cho cả người khôn lẫn kẻ 
khờ. Ví dụ, vì anh ta không thông minh, 
một người chậm hiểu sẽ phải học rất chăm 
chỉ và đọc một cuốn sách nhiều lần. Một 
người thông minh rất dễ quên. Anh ta có 
thể học rất nhanh, nhưng những gì anh ta 
học được sẽ không lưu lại bộ nhớ lâu. Đối 
với một người chậm hiểu, phải rất lâu mới 
nhớ được một điều gì đó, nhưng nếu anh ta 
đọc đi đọc lại, điều học được sẽ không sớm 
rơi vào quên lãng. Thông minh hay ngu ngơ 


cũng không khác nhau bao nhiêu. 


“Nhân căn hữu lợi độn”. Trong Tham 
Đồng Khế, điểm này không quan trọng lắm. 
Nhưng cũng thú vị nếu ta hiểu tiểm năng 
của con người được Phật giáo nhìn nhận 
như thế nào; để có thể lý giải sâu hơn về cách 
chúng ta hiểu việc tu tập và tại sao ta phải 
tọa thiền. Nhân là “người”, căn là “gốc rễ” 
hoặc “tiềm năng”, vì thế nhân căn có nghĩa 
là “tiềm năng của con người”. Lợi có nghĩa 
là “một người có lợi thể”, và độn có nghĩa là 
“một người bị bất lợi”. Vì thế, căn tánh của 
con người có thể là lợi thế mà cũng có thể là 
yếu điểm của chúng ta. 


Khả năng của tâm con người có ba khía 
cạnh: tiểm năng, mối tương quan, và sự thích 


œ€5àn tay ấm tớ bàn layẤm 59 


hợp. Chúng ta có tiểm năng thành Phật. 
Cũng giống như cung tên và mũi tên vậy. 
Vì cung tên và mũi tên có tiểm năng, khi 
quý vị dùng tới chúng, mũi tên sẽ phóng ra. 
Nếu quý vị không dùng tới chúng, mũi tên 
sẽ không bay. Quý vị đã sẵn sàng để thành 
Phật, nhưng nếu quý vị không thực tập tọa 
thiền, hay đức Phật không gia hộ cho quý vị, 
quý vị không thể thành Phật mặc dù quý vị 
có tiểm năng ấy. 

Tiểm năng có hai nghĩa. Một là “khả 
năng”. Nếu xem xét trên góc độ bản tánh, 
chúng ta có khả năng thành Phật. Mặt khác, 
nếu quý vị quan sát tôi trên bình diện thời 
gian, cho dù tôi có tiểm năng, nếu không 
có ai đó giúp tôi, tôi không thể thành Phật. 
Nhìn dọc theo trục thời gian, tiềm năng có 
nghĩa như “một khả năng trong tương lai”. 
Đó chính là nghĩa thứ hai của khái niệm này. 

Khi chúng ta hiểu tiểm năng theo góc 
độ của bản tánh, chúng ta nên đối xử tốt và 
rộng rãi với tất cả mọi người bởi vì về mặt 
bản chất, ai cũng có khả năng thành Phật 
cả. Nhưng khi chúng ta nhìn nhận sự việc 
trên khía cạnh “bao giò”, chúng ta cần phải 
nghiêm khắc. Quý vị hiểu điều này không? 
Nếu quý vị bỏ qua lần này, nếu quý vị không 


60 œ&3à¡ bai 


tinh tấn vào tuần này hoặc năm nay, nếu lúc 
nào quý vị cũng nói “ngày mai, ngày mai, 
ngày mai”, quý vị sẽ bỏ lỡ cơ hội đạt giác 
ngộ mặc dù quý vị có tiềm năng ấy. 

Tu tập cũng như vậy. Khi quý vị không 
nghĩ về thời gian, quý vị có thể rộng rãi với 
mọi người, có thể đối xử với mọi người thật 
tốt. Nhưng nếu quý vị nghĩ đến thời gian, về 
hôm nay và ngày mai, quý vị không thể rộng 
rãi như vậy bởi vì quý vị sẽ mất thời gian. Vì 
thế ta nói, “Anh làm việc này còn tôi làm 
việc kia”, và “Anh giúp vị này còn tôi sẽ giúp 
vị kia”. Theo cách này, ta phải rất nghiêm 
khắc với bản thân. Đó là tại sao chúng ta cần 
phân tích từ căn, tiềm năng, theo nghĩa “khả 
năng” và theo nghĩa “khả năng trong tương 
lai”. Khi quý vị hiểu tiểm năng theo cách 
này, quý vị có thể làm việc và tu tập rất tốt, 
có những lúc quý vị sẽ rộng rãi, có những 
lúc quý vị sẽ nghiêm khắc. Việc tu tập của 
chúng ta cần có hai mặt, giống như chúng ta 
hiểu về căn vậy. Đó là ý nghĩa thứ nhất của 
căn — tiềm năng. 

Căn còn có nghĩa là “mối tương quan” — 
ở đây là mối tương quan giữa một vị Phật và 
một người có tính tốt, hoặc với một người 
có tính xấu. Tôi xin lỗi vì đã nói “tính xấu”, 


œ&35àân tay ấm tới bàn tấm GÌ] 


nhưng tôi phải tạm dùng đến những từ này. 
Chúng ta phải động viên những người có 
tính tốt, đem đến cho họ niềm vui khi tu 
tập. Và khi chúng ta cùng tu với những 
người có tính xấu, chúng ta sẽ cùng khổ với 
họ. Đó là cách hiểu của chúng ta. Vì thế căn 
đôi khi cũng có nghĩa là “mối tương quan 
giữa người giúp và người được giúp”. Điều 
này còn được gọi là Jihi. ÿ ở đây có nghĩa là 
động viên ai đó. #Z có nghĩa là đem lại cho 
ai sự an lạc. Jihi thường được dịch là “từ bi”. 
Từ bi có hai khía cạnh. Một mặt là ban rải 
niềm vui — yoraku, và mặt kia là làm nỗi đau 
vợi đi — bakku. Để làm nỗi đau khổ vợi đi, 
chúng ta cùng đau khổ với họ, chúng ta chia 
sẻ nỗi đau khổ của họ. Đó chính là lòng từ. 


Nên nếu một người rất tốt, chúng ta có 
thể chia sẻ với họ niềm vui khi tu tập bằng 
cách cho người ấy một cái bô đoàn tốt, một 
thiền đường tốt, hay gì đó tương tự. Nhưng 
một thiền đường chẳng có nghĩa gì mấy đối 
với một người đang đau khổ cùng cực; quý 
vị có cho cái gì họ cũng chưa chắc đã nhận. 
Có thể có người sẽ nói, “Tôi không cần đến 
nó. Tôi đang rất đau khổ. Tôi không hiểu 
tại sao nữa. Ngay bây giờ, thoát khỏi khổ 
đau là điều quan trọng hàng đầu đối với tôi. 


62 œ&3à¡ bai 


Anh không giúp tôi được đâu, chẳng gì có 
thể giúp tôi cả”. Khi quý vị nghe nói vậy, 
quý vị phải giống như Quán Thế Âm Bồ-tát 
- quý vị phải trở thành người đang bị khổ 
đau, và quý vị phải đau khổ như chính bản 
thân người ấy. Nhờ vào tình thương bẩm 
sinh nơi quý vị, nhờ vào tình thương bản 
năng ấy, quý vị chia sẻ nỗi khổ đau. Đó là 
tình thương đích thực. Vì thế căn không chỉ 
có nghĩa là “tiềm năng” hay “khả năng”, mà 
còn có nghĩa là “mối tương quan” nữa. 
Nghĩa thứ ba của căn là “phương tiện 
thiện xảo” hay “sử dụng thích hợp”, giống 
như tìm được cái vung vừa vặn cho một cái 
nồi vậy. Bồn tắm truyền thống ở Nhật là một 
bỏn tắm bằng gỗ và sau khi tắm xong chúng 
tôi lấy một cái nắp gỗ thật to để đậy lại. Không 
thể dùng cái nắp gỗ này cho một cái nôi được. 
Nó quá lớn. Vì thế cái nồi cần có cái vung của 
nó. Theo nghĩa này căn có nghĩa là “sử dụng 
thích hợp”. Nếu quý vị thấy người khác đau 
khổ vì si mê, vì họ không biết họ đang làm gì, 
quý vị khóc, quý vị cùng đau khổ với người 
ấy. Khi quý vị thấy có người đang ngập tràn 
hạnh phúc trong chân tánh của mình, chúng 
ta phải chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với họ và 


khuyến khích họ. 


œŒ25àản tay ấm tới bàn tyấm 63 


Câu tiếp theo của bài tụng là: 
Đạo vô Nam Bắc Tổ 
Đạo không 1ổ Bắc Na1n 


Điều này rất chính xác. Giáo thuyết của 
ngài Thần Tú tốt và giáo thuyết của Lục tổ 
Huệ Năng cũng tốt. Giáo thuyết của Thần 
Tú thích hợp với những hành giả học chậm 
và kỹ càng, còn giáo thuyết của Huệ Năng 
tốt cho những hành giả nhanh nhạy và sắc 
bén. Một vị thầy có thể diễn giảng ý Phật 
thật cặn kế để học trò có thể hiểu từng lời, 
từng lời một. Nhưng có thể đối với một học 
trò khác thì không cần phải dài dòng cắt 
nghĩa như vậy. Lùy vào từng người học trò. 
Cách truyền đạt của mỗi vị thây ví đại đều 
độc nhất vô nhị. Nhưng sự thông hiểu thật 
sự thì không khác. 


Người ta thường rối trí chính bởi cách 
họ đánh giá sự việc, phân biệt so sánh kẻ 
khù khờ và người sắc sảo; nhưng nhìn từ vị 
thế của các Tổ, ai cũng như nhau. Tất cả các 
vị Tổ đều hiểu điều này. Vì thế không có 
Tổ phương Bắc hay Tổ phương Nam. Đó là 
cách hiểu của Thạch Đầu Hy Thiên. 


Cần phải nói thêm rằng ngài Thạch Đầu 


chính là đệ tử của Lục tổ, nhưng sau khi Lục 


64 Cài bai 


tổ xả bỏ báo thân, ngài trở thành đệ tử của 
Thanh Nguyên Hành Tư, vị Tổ thứ bảy. 
Điều này cũng thường hay xảy ra. Tôi có 
một vài đệ tử ở đây, nhưng nếu tôi chết đi, 
những người đã không thể hoàn thành việc 
tu tập của họ khi tu học với tôi sẽ trở thành 
đệ tử của đệ tử tôi. Học Phật pháp không 
giống như học những môn học khác. Yếu tố 
quan trọng nhất chính là quý vị chứ không 
phải là vị thầy. Sẽ phải mất nhiều thời gian 
trước khi quý vị có thể hoàn toàn chấp nhận 
giáo pháp. Khi thực tập tinh tấn, cái quý vị 
nhận được từ vị thầy chính là tỉnh thần tu 
tập. Tinh thân ấy sẽ được truyền từ bàn tay 
ấm áp này đến bàn tay ấm áp khác. Quý vị 
cần làm như vậy! Tất cả chỉ có thế. Không 
có gì để truyền cho quý vị cả. Những điều 
quý vị học được có thể là từ sách vở hay từ 
những vị thầy khác, đó là tại sao chúng ta 
nhận những vị thầy khác làm Y chỉ sư. Vài 
người trong số quý vị là đệ tử của tôi. Những 
người không phải là đệ tử của tôi được gọi là 
học nhân. Một học nhân là một người theo 
học. Một người có thể học pháp bên một 
vị thây lâu hơn khoảng thời gian người ấy ở 
bên bổn sư của mình. Khi tôi ba mươi hai 
tuổi thầy tôi qua đời, sau đó tôi tham học 


œŒ5àản tay ấm tới bàn tấm  —© 


với Đại sư Kishizawa, và những hiểu biết của 
tôi phần lớn là nhờ Đại sư. Nhưng thầy bổn 
sư của tôi là Gyokujun So-on. Dù sao chăng 
nữa, đạo chân chánh không có Tổ phương 
bắc hay Tổ phương Nam. Đạo chân chánh 
chỉ có một. 

Tu tập không có nghĩa là lượm lặt mọi 
thứ để bỏ giỏ, mà thật sự là để tìm được 
vật gì đó trong chéo áo của mình. Chỉ có 
điều trước khi quý vị tu tập, quý vị không 
biết trong chéo áo mình có gì. “Phật và ta 
có cùng một thứ ấy. Ôi lạ thay!” Đó là tỉnh 
thần ta cần có. Tôi có nói gì chăng nữa, quý 
vị cũng phải học hành tỉnh tấn. Nếu quý vị 
không thích điều tôi nói, quý vị không nên 
chấp nhận nó. Điều đó hoàn toàn không sao 
cả. Cuối cùng có thể quý vị sẽ chấp nhận 
lời tôi nói. Nếu quý vị nói, “Không đâu!” 
tôi sẽ nói, “Được thôi, nhưng hãy tiến bước 
và tỉnh tấn!” Tôi nghĩ đó là nét đặc thù của 
Phật giáo. Con đường của chúng ta rất rộng, 
và là những Phật tử quý vị có rất nhiều tự do 
trong việc học và hành. Quý vị nói gì cũng 
được. Vì thế, không có Tổ Bắc, Nam. 


66 œ&3à¡ bai 


THẢO LUẬN 


Học /ấ;: Thưa Đại sư, liệu chúng con 
có thể học từ bài tụng tiếng Nhật và không 
quan tâm đến bản dịch tiếng Anh không? 


Đại s S27: Được. Tôi cũng đang rất 
cố gắng để theo kịp trật tự của các câu chữ. 
Nếu quý vị dịch bài tụng sang một thứ tiếng 
Anh chuẩn, tôi sẽ thấy hơi khó giải thích một 
chút. Nguyên bản của bài tụng đây ắp thuật 
ngữ, và quý vị không nên thay đổi điều này 
khi dịch. Nếu quý vị cố gắng thay đổi, sẽ có 
những ý bị mất đi và sẽ không hoàn toàn giữ 
được ý của tác giả. Vì tôi muốn quý vị hiểu 
bài tụng một cách trọn vẹn, tôi muốn theo 
sát nguyên bản của bài tụng này. 


# BÀI 3 





Phật luôn ở đây 


Linh nguyên minh hạo khiết 
Chi phái ám lưu chú 

Chấp sự nguyên thị mê 

Khế lý diệc phi ngộ 

Nguồn linh sáng trong ueo 
Chi phái thầm tuôn trào 
Cấp sự uốn 1ê 72ội 

K)ế l đã ngộ đâu . 


nh nguyên minh hạo khiết — 
Nguồn linh sắng trong 0eo. 


Mạch nguồn là một cái gì 
đó tuyệt diệu, không thể mô tả bằng lời, 
không ngôn ngữ nào có thể chạm đến. Điều 
đức Phật nói đến là mạch nguồn của giáo lý, 
siêu việt mọi so sánh xấu tốt. Điều này rất 


68 C&2ài ba 


quan trọng. Những gì mà tâm quý vị có thể 
nắm bắt và hình thành khái niệm đều không 
phải là mạch nguồn. Mạch nguồn là điều 
mà chỉ một vị Phật mới biết được. Chỉ khi 
tọa thiển quý vị mới có nó. Dù vậy, quý vị 
tu tập hay không tu tập, quý vị liễu ngộ hay 
không liễu ngộ, có cái gì đó vẫn luôn tổn tại, 
trước cả khi ta nhận ra nó, đó chính là mạch 
nguồn. Đó không phải là những gì quý vị có 
thể nếm. Mạch nguồn đích thực không đậm 
đà hương vị mà cũng không vô vị. 

Câu cuối trong đoạn này ngài Thạch 
Đầu nói: 

Khế lý diệc phi ngộ 
K)ế lý đã ngộ đâu 

Thế thì liễu ngộ chân lý cũng không 
phải là ngộ đạo. Thường thì chúng ta cảm 
giác rằng chân lý là điều mà chúng ta nên 
nhận thấy hoặc luận ra. Nhưng trong đạo 
Phật đó không phải là chân lý. Chân lý là cái 
gì đó siêu việt mọi khả năng biểu đạt, siêu 
việt tư tưởng. Chân lý cũng có thể là “mạch 
nguồn tuyệt diệu”, tuyệt diệu vượt lên khả 
năng của ngữ ngôn. Đó là mạch nguồn của 
mọi chúng sinh. 


Nhân tiện, khi chúng ta nói “chúng 
sinh”, “chúng sinh” bao gồm cả tư tưởng lẫn 


CÐðát luôn ở đ4y 69 


những gì chúng ta nhìn thấy. Thường thì 
khi chúng ta nói “chân lý”, chúng ta muốn 
nói đến một nguyên lý cơ bản. Việc mặt trời 
mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây, 
hay trái đất xoay theo một hướng cố định 
nào đó là chân lý. Nhưng trong đạo Phật, 
đó không phải là chân lý tuyệt đối; nó cũng 
là “chúng sinh”, chúng sinh này nằm trong 
tâm rộng lớn. Bất cứ điều gì có trong tâm 
quý vị — lớn hay nhỏ, tốt hay xấu — đều là 
một chúng sinh. Nếu quý vị nghĩ về một 
điều gì đó theo khía cạnh đúng sai, quý vị 
có thể sẽ nói “Đây là một chân lý bất diệt”. 
Nhưng đối với chúng ta, ý tưởng về một 
chân lý bất diệt vẫn còn nằm trong phạm 
trù chúng sinh, vì nó đơn giản chỉ tồn tại 
trong tâm chúng ta. 


Chúng ta không phân biệt kỹ càng giữa 
những gì tồn tại bên ngoài chúng ta và những 
gì tồn tại bên trong chúng ta. Quý vị có thể 
nói điều gì đó tồn tại bên ngoài mình, quý vị 
có thể cảm giác đúng là như vậy, nhưng điều 
này không đúng. Khi nói “Có một dòng 
sông”, dòng sông ấy đã ở trong tâm quý vị. 
Một người nhanh nhảu sẽ nói “Dòng sông 
ở đằng kia”, nhưng nếu nghĩ thêm về điều 
này, quý vị sẽ thấy dòng sông tồn tại trong 


70 &2ài ba 


tâm dưới dạng một tư tưởng. Thấy mọi vật 
tồn tại ngoài mình là một lối hiểu về mọi vật 
rất hời hợt, ấu trĩ và nhị nguyên. 

Câu “Linh nguyên minh hạo khiết” — 
Nguồn linh sáng trong 0eo, muốn đề cập tới 
lý. Lý là mạch nguồn của giáo lý siêu việt 
ngữ ngôn. Mạch nguồn chân thật, lý, vượt 
lên trên khả năng tư duy của chúng ta; nó 
thanh khiết không một vết nhơ. Khi mô tả 
nó, quý vị đã đặt nó trong một giới hạn rồi. 
Cũng giống như quý vị làm nhơ chân lý vậy. 
Tâm Kinh nói, “không sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp... ` — đó chính là lý. 


Câu tiếp theo là “Chi phái ám lưu chú” — 
Chi phái thầm tuôn rào, hay “Những nhánh 
sông thầm trôi”. Chi phái có nghĩa là những 
chi nhánh. Ngài Thạch Đầu dùng từ “chỉ 
phái như một thủ pháp nghệ thuật: hai câu 
thơ có mỹ cảm hơn và hai từ “nguồn linh” 
và “chỉ phái” đối nhau. Nguồn linh thuộc vẻ 
bản thể nhiều hơn, trong khi chỉ phái thiên 
về hiện tượng hơn. Nói “bản thể” hay “hiện 
tượng” đều không hoàn toàn đúng, nhưng 
tôi phải tạm nói như vậy. Vì thế cần phải 
nhớ hai thuật ngữ lý và sự. Sự, được nhắc 
đến trong câu thứ ba, đề cập đến hiện tượng 
- những gì quý vị có thể thấy, nghe, ngửi, 


Cðật luôn ở đây Z1 


nếm và cả những đối tượng như tư tưởng 
hay ý tưởng. Những gì mà ý thức chúng ta 
có thể xác định được đêu là Sự. Những gì 
vượt ra ngoài ý thức của chúng ta — bản chất 
thực tại — chính là Lý. 


Trong bóng tối, những chỉ nhánh tỏa ra 
lan chảy khắp nơi, cũng giống như nước vậy. 
Mặc dù chúng ta không để ý tới nước, nước 
có ở đó. Nước có trong cơ thể của chúng ta 
và có trong thân cây; ở đâu cũng có nước. 
Cũng như vậy, mạch nguồn tỉnh khiết có 
khắp mọi nơi. Bản thân mỗi chúng sinh là 
mạch nguồn tỉnh khiết, và mạch nguồn tỉnh 
khiết là mỗi chúng sinh. Không phải là hai 
sự vật khác nhau. Không có sự khác biệt 
giữa lý và sự, mạch nguồn tinh khiết và chỉ 
nhánh. Chi nhánh là mạch nguồn tỉnh khiết 
và mạch nguồn tỉnh khiết là chi nhánh. 
Mạch nguồn tỉnh khiết chảy khắp nơi cho 
dù quý vị không biết tới nó. Sự “không biết” 
này chính là cái chúng ta gọi là “bóng tối”, 
và đây là một điều rất quan trọng. 

“Chấp sự nguyên thị mê” — CĐ s „ốn 
øê ôi. Chấp sự có nghĩa là dính mắc vào 
những øì quý vị thấy. Khi hiểu mỗi chúng 
sinh đều khác biệt nhau, quý vị nhìn mỗi 
chúng sinh như một thực thể đặc biệt và 


72 Cài ba 


thường thì quý vị dính mắc vào điều gì đó. 
Tuy vậy, ngay cả khi quý vị thông hiểu sự 
thật rằng mọi sự vật đều chỉ là một, điều 
đó không phải lúc nào cũng là giác ngộ. 
Nó có thể là giác ngộ, nhưng không phải 
lúc nào cũng là như thế. Nó có thể chỉ là 
một sự thông hiểu trên bình diện tri thức. 
Một người đã giác ngộ không bỏ qua mọi 
việc nhưng cũng không dính mắc với điều 
øì, kể cả khi điều đó là chân lý. Không có 
sự thật nào khác với sự hiện hữu của mỗi 
chúng sinh. Tự thân mỗi chúng sinh là chân 
lý. Quý vị có thể nghĩ rằng có một chân lý 
nào đó vận động đằng sau mỗi chúng sinh, 
điều khiển và dẫn dắt mọi sự. Chân lý này, 
quý vị có thể nghĩ, cũng giống như chân lý 
về trọng lực. Nếu mỗi trái táo là một chúng 
sinh thì phía sau trái táo là một chân lý tác 
động lên chính trái táo, như trọng lực chẳng 
hạn. Hiểu mọi việc theo cách ấy không phải 
là giác ngộ. Dính mắc vào chúng sinh, tư 
tưởng, hay thậm chí là vào giáo lý của đức 
Phật và nói rằng, “Giáo lý của đức Phật nói 
thế này”, là vẫn còn chấp vào sự. Đây là cốt 


lõi của Tham Đồng Khế. 


“Khế lý diệc phi ngộ” - Kế j đ4 øgô 
4. Liễu ngộ chân lý cũng chưa phải là ngộ. 


CÐðát luôn ở đ4y 73 


Tốt nhất là đừng nói năng gì cả. Khi tôi dịch 
từ “lý” sang tiếng Anh, nó đã thành “sự” rồi. 
Thật sự thì ngộ không phải là điều quý vị 
có thể cảm nghiệm. Ngộ siêu việt khả năng 
cảm nghiệm của quý vị. Nếu một người nói, 
“Tôi đã đạt ngộ”, thì đã sai rồi. Nó chứng tỏ 
người đó đã dính mắc vào một ý tưởng nào 
đó về ngộ. Đó là mê. Đồng thời, nếu quý 
vị cho rằng ngộ nằm ngoài khả năng cảm 
nghiệm của chúng ta, rằng chúng ta không 
thể trải nghiệm nó; tuy vậy, giác ngộ vẫn 
tồn tại. Vì thế quý vị không thể nói có giác 
ngộ hay không có giác ngộ. Ngộ không phải 
là điều mà quý vị có thể nói có hoặc không 
có. Và cùng lúc, những gì quý vị có thể cảm 
nghiệm cũng chính là giác ngộ. 

Trong bài giảng trước tôi đã nói về cuộc 
tranh chấp gay cấn vào thời ngài Thạch Đầu 
giữa Thiền đốn ngộ và Thiền tiệm ngộ. Pháp 
Bảo Đàn Kinh của Lục tổ phản bác lối Thiền 
tiệm ngộ của ngài Thần Tú và tuyên bố thiền 
của Lục tổ là Thiền đốn ngộ. Theo Pháp Bảo 
Đàn Kinh, có vẻ như chỉ ngôi thiền mà thôi 
thì không phải là tu tập chân chánh. 

Nhưng có thể đó không phải thực sự là 
lời của Lục tổ. Thật sự thì đường lối thiển 
của Thần Tú và của Lục tổ không khác nhau 


74 &2ài ba 


là bao. Pháp Bảo Đàn Kinh được biên soạn 
ngay sau khi Lục tổ thị tịch, và có thể năm 
mươi năm sau những phê phán đối với lối 
thiền của ngài Thân Tú đã được một trong 
những đệ tử của Lục tổ là Hà Trạch Thần 
Hội hoặc đệ tử của Hà Trạch Thân Hội đưa 
thêm vào. Hà Trạch Thân Hội là một thiền 
sư vĩ đại. Ngài là người rất năng nổ và tích 
cực chỉ trích đường lối tu tập mà ngài Thần 
Tú vạch ra, nhưng có thể ngài đã không quá 
gay gắt như những gì mà Pháp Bảo Đàn 
Kinh chuyển tải. 

Hà Trạch Thần Hội hoặc đệ tử của ngài 
có thể cũng đã đưa vào Pháp Bảo Đàn Kinh 
câu kệ đã trở nên nổi tiếng: 

Bà đà uốn không cội 
Cương báu uốn hông đài 
Xa 0ay bông một uật 
Chế nào nbiễm trần ai. 

Có thể vì đây không phải là một bài kệ 
hay nên đã bị nhiều người chỉ trích và cho 
rằng Lục tổ thật sự không thể làm một bài 
kệ như vậy. 

Vào thời ấy, việc sở hữu một bản Pháp 
Bảo Đàn Kinh là một vinh dự. Pháp Bảo 


CÐðát luôn ở đ4y 75 


Đàn Kinh có rất nhiều dị bản, và trong dị 
bản cổ nhất không có bài kệ này và cũng 
không có cả những đoạn chỉ trích dòng 
thiển của ngài Thần Tú. 

Vì thế, một trong những mục đích của 
Tham Đồng Khế là làm sáng tỏ sự hiểu biết 
sai lệch về Thần Tú, người bị ám chỉ là chấp 
mắc vào các nghi lễ cũng như chỉ trau dồi 
học vấn. Học vấn thuộc vẻ sự. Lý là điều chỉ 
có thể cảm nhận được qua sự tu tập. Quý 
vị có thể nghĩ học vấn là lý, nhưng đối với 
chúng ta thì không phải như vậy. Việc tu 
tập của chúng ta là để trực nhận hoặc liễu 
ngộ và chấp nhận lý. Nhưng mặc dù quý vị 
tọa thiển và nghĩ rằng đó là lý hay là chứng 
ngộ lý, nhưng theo Tham Đồng Khế thì 
không phải lúc nào cũng là như vậy. Chỉ 
hiểu chừng đó thôi là đã hiểu toàn bộ bài 
tụng Tham Đồng Khế rồi. 

Những câu đầu tiên trong bài tụng là 
phần dẫn nhập. “72 Đạ¿ Tên Ty Trúc, 
mật truyền Tây uà Đông” Ở đây “Đại Tiên” 
cũng có thể mang ý nghĩa là một ẩn sĩ. Vào 
thời của Thạch Đầu Hy Thiên, có rất nhiều 
ẩn sĩ Đạo giáo tự hào vì có phép thần thông 
và luyện thuốc tiên để được trường thọ. 
Họ không mấy quan tâm đến Phật pháp và 


76 &2ài ba 


không thể hiểu tại sao thiền tập lại cần thiết 
đến thế. Đây cũng là câu hỏi mà t hiển sư 
Đạo Nguyên đã đặt ra. Nếu tất cả chúng ta 
đều có tánh Phật thì tại sao lại cần phải tu? 
Đạo Nguyên đã trăn trở rất nhiều cũng vì 
như vậy. Ngài không thể quyết nghi về điều 
này dựa trên sở học. 


Khi nào thật sự biết mình, quý vị sẽ 
nhận ra thiển tập cần thiết đến mức nào. 
Trước khi biết mình đang làm gì, quý vị 
không biết tại sao mình tu tập. Quý vị nghĩ 
mình hoàn toàn tự do, rằng tất cả những 
gì quý vị làm đều là sự lựa chọn của mình, 
nhưng trên thực tế quý vị chỉ đang tạo 
ra nghiệp cho bản thân mình và cho mọi 
người. Không biết mình đang làm gì, vì thế 
quý vị không nghĩ rằng cần phải tọa thiền. 
Nhưng chúng ta phải trả những món nợ của 
riêng mình; không người nào khác có thể trả 
món nợ của chúng ta. Đó là tại sao cần phải 
tu tập. Để hoàn tất trách nhiệm của mình, 
chúng ta tu tập. Chúng ta phải làm như vậy. 
Nếu không tu tập, quý vị không thể trở nên 
tốt hơn mà còn gây rắc rối cho những người 
khác. Không hiểu biết điểu này, quý vị sẽ 
nói “lại sao cần phải tọa thiền?” Hơn thế 
nữa, khi nói “Chúng ta có Phật tánh”, quý vị 


CÐðát luôn ở đ4y 77 


có thể nghĩ rằng Phật tánh cũng giống như 
hạt châu nơi chéo áo. Hạt châu là sự, không 
phải là lý. Chúng ta luôn luôn ở trong thế 
giới của sự mà không hề nhận ra lý. 

Có một điều nữa mà tôi rất quan tâm. 
Theo truyền thống, như quý vị cũng có thể 
đã biết, các Phật tử nói rằng đạo Phật sẽ 
không mãi mãi tổn tại. Kinh văn đưa ra rất 
nhiều thời hạn, nhưng thường thì người ta 
nói rằng 1.500 năm sau khi Phật diệt độ, 
Phật pháp sẽ hoại diệt. 


Theo kinh điển, trong năm trăm năm 
đầu tiên, vào thời của các đệ tử và đệ tôn của 
đức Phật, sẽ có những vị thánh tăng cũng 
như đức Phật vậy. Đây là thời chánh pháp. 
Trong năm trăm năm sau đó, sẽ có người 
tọa thiền và tham học Phật pháp. Đây là 
thời tượng pháp. Trong thời mạt pháp bắt 
đầu từ một ngàn năm sau khi Phật diệt độ, 
học nhân sẽ không giữ giới, họ sẽ đọc tụng 
kinh điển nhưng sẽ không hứng thú tọa 
thiền. Người thực hành thiền tập và thông 
hiểu giáo lý rất khó tìm. Điều này thật đúng. 
Người tu ngày nay không giữ giới. 

Còn trong thời mạt pháp, con người ưa 
thích việc luận bàn vẻ sắc - không mà thật 


78 &2ài ba 


sự chẳng hiểu gì về sắc — không cả. Chúng ta 
nói về không, và quý vị có thể cho rằng mình 
hiểu về điều đó; nhưng dù quý vị có thể giảng 
giải về điều đó khá lưu loát chăng nữa, điều 
đó vẫn là sự, không phải là lý. Tánh không 
thật sự phải được trực nghiệm — không phải 
là trực nghiệm, mà phải liễu ngộ — qua việc 
tu tập nghiêm cẩn. Vì thế, mục đích của bài 
tụng Tham Đồng Khế là soi sáng để ta thấy 
được không là gì, sắc là gì, bóng tối là gì, ánh 
sáng là gì, nguồn chân thật của giáo pháp là 
øì, và những chúng sinh được nâng đỡ bởi 
nguồn chân thật này thật sự là gì. 


Tôi mượn một cuốn sách của Masa, 
vợ của thi sĩ Gary Snyder. Cuốn sách viết 
về Sangaikyo, một trường phái thuộc tông 
Chân Ngôn tại Nhật Bản. Cuốn sách nói 
rằng một ngàn năm sau khi đức Phật nhập 
diệt, sẽ có hai loại người tu: ngây thơ và 
không biết hổ thẹn. Cuốn sách này lý giải 
những gì mà người tu đang làm tại Mỹ và 
tại Nhật Bản. Nghiêm túc mà nói, cả người 
tu Mỹ lẫn người tu Nhật đều không giữ giới. 
Chúng ta ăn cá và giết hại động vật. Nhưng 
tại Mỹ quý vị ngây thơ, không biết mình 
thật sự đang làm gì khi quý vị phá giới. Ở 
Nhật Bản chúng tôi không biết hổ thẹn vì 


CÐðát luôn ở đ4y 79 


chúng tôi biết rõ mình đang làm gì khi phá 
giới. Những người thật sự ngây thơ thì có vẻ 
như không biết hổ thẹn, nhưng thật sự thì 
không phải như vậy. 

Vì thế quý vị có thể hỏi, “Đại ý Phật pháp 
là gì?” Nếu không hiểu, quý vị sẽ bị buộc phải 
hỏi hoài, “Nó là gì? Nó là gì? Nó có nghĩa 
gì?” Quý vị chỉ đang đi tìm cái mà mình có 
thể hiểu mà thôi. Đó là một lỗi lầm rất lớn. 
Chúng ta không tồn tại theo cách ấy. Thiền 
sư Đạo Nguyên nói, “Không cánh chim bay 
nào biết được giới hạn bảu trời, không chú cá 
nào đến được nơi tận cùng biển cả”. Chúng ta 
tồn tại trong vũ trụ vô hạn. Chúng sinh thì vô 
biên còn phiền não thì vô tận, nhưng chúng 
ta vẫn phải cố tinh tấn, giống như chim bay 
và cá lội vậy. Vì thế thiền sư Đạo Nguyên nói 
“Chim thì bay như chim, cá thì lội như cá”. 
Đó chính là Bỏ-tát đạo, và đó cũng là cách 
mà chúng ta tu tập. 


Theo ngài Đạo Nguyên, khi chúng ta 
nhìn và hiểu mọi việc theo cách này, chúng 
ta không phải là những người sống thời mạt 
pháp. Sự tu tập của chúng ta lúc đó không 
còn bị giới hạn bởi thời gian và không gian 
nữa. Đạo Nguyên nói, “Phật luôn ở ngay 
đây”. Bằng một cách nào đó, đạo Phật vẫn 


30 Cài ba 
tồn tại, và khi chúng ta thật sự hiểu đức Phật 


muốn nói gì, chúng ta đang ở trong thời 


chánh pháp. 


Ÿ BÀI 4 
Chú chim giẻ cùi xanh 
sẽ sà xuống 
đậu ngay trong tâm quý vị 





Môn môn nhất thiết cảnh 
Hỏi hỗ bất hồi hỗ 

Hỏi nhi cánh tương thiệp 
Bất nhĩ y vị trụ. 


Của cửa uà 1m02 cẩn) 
Œ7ao xen kbông giao xen 
Hồi mà trọn cùng uói 
Chẳng thế, trụ chỗ 1mìnÙ. 


“n bài giảng trước tôi đã giải 
thích cách con người chấp mắc 
vào sự — “mọi sự việc” — như thế nào. Đặc thù 
của giáo lý mà đức Phật diễn nói là siêu vượt 
mọi sự việc — siêu vượt mọi hữu thể, ý tưởng, 


32 C2ài bốn 





vật chất. Khi chúng ta nói “chân lý,” chúng ta 
thường muốn nói đến cái mà chúng ta có thể 
nghĩ tưởng đến. Cái chân lý mà chúng ta có 
thể nghĩ lường được là sự. Khi chúng ta siêu 
vượt cả thế giới chủ quan lẫn thế giới khách 
quan, chúng ta sẽ hiểu cái nhất nguyên của 
vạn pháp, cái nhất nguyên của chủ và khách, 
cái nhất nguyên của trong và ngoài. 


Ví dụ, khi ta tọa thiền và không suy tư 
hay theo dõi điều gì, sự tập trung của chúng 
ta ở vào khoảng mét hai, mét rưỡi trước mặt 
nhưng chúng ta không thật sự nhìn gì cả. 
Mặc dù nhiều ý tưởng xuất hiện, chúng ta 
không nghĩ đến chúng - chúng đến và đi, 
chỉ như vậy thôi. Chúng ta không tiếp đãi 
những ý tưởng đó — chúng ta không mời 
chúng ở lại, dọn thức ăn mời chúng hay làm 
bất cứ điều gì tương tự. Nếu chúng đến, 
được thôi, và nếu chúng ra đi, được thôi. Tất 
cả chỉ có thế. Tọa thiền là thế. Khi chúng ta 
thực tập như vậy, dù không cố gắng nhưng 
tâm ta đã bao hàm tất cả. Chúng ta không 
quan tâm, không trông chờ những gì tổn tại 
ngoài tầm với của ta. 

Bất cứ điều gì chúng ta nói vào bất cứ 
thời điểm nào đều nằm trong tâm chúng ta. 


Vạn pháp ở ngay nơi tâm. Nhưng thường thì 


`bú chim giẻ cùi xanử... 83 


ta cho rằng có rất nhiều thứ: Có thứ này, thứ 
nọ, thứ kia. Trong vũ trụ có rất nhiều hành 
tinh, nhưng hiện giờ chúng ta mới đến được 
mặt trăng. Irong vài năm nữa chúng ta có 
thể đặt chân đến các hành tinh khác, và cuối 
cùng có thể chúng ta sẽ đến một thái dương 
hệ khác. Nhưng dưới nhãn quan Phật giáo, 
tâm và hữu thể là một, không khác. Vì các 
hữu thể trong vũ trụ là vô tận, tâm ta vô tận, 
tâm bao trùm tất cả. Nó đã bao trùm các vì 
sao, vì thế tâm ta không chỉ là tâm ta. Nó là 
cái gì đó lớn hơn cái tâm nhỏ hẹp mà ta nghĩ 
là tâm mình. Đó là cách hiểu của chúng ta. 
Tâm ta và vạn pháp là một. Vì thế, nếu 
quý vị nghĩ rằng, “Iất cả những thứ này 
đều là tâm”, thì đúng là như thế. Nếu quý 
vị nghĩ, “Kia là một chúng sinh khác biệt”, 
cũng đúng là như thế. Cụ thể thì khi một 
người Phật tử nói “đây” hay “kia” hay “tôi”, 
những “đây”, “kia”, hay “tôi” này bao hàm 
cả vạn pháp. Hãy lắng nghe âm điệu của 
những từ này, đừng chỉ nghe những từ ấy. 
Âm thanh khác với tiếng ồn. Âm thanh 
đến từ sự tu tập của quý vị. Tiếng ôn là cái gì 
đó mang tính khách thể và có thể làm phiền 
quý vị. Nếu quý vị đánh trống, âm thanh 
phát ra đến từ sự tu tập của chủ thể là quý 


84 œ&2à¡ bốn 





vị, âm thanh ấy cũng sách tấn tất cả chúng 
ta. Âm thanh vừa có tính khách thể vừa có 
tính chủ thể. 

Trong tiếng Nhật có từ hibiki — hồi hỗ. 
Hibiki có nghĩa là “Cái gì đó dội đi dội lại 
giống như một tiếng vang”. Nếu tôi nói một 
điều gì đó, tôi sẽ nhận được phản hồi qua 
lại. Đó là âm thanh. Những người Phật tử 
hiểu rằng âm thanh được tạo ra trong tâm 
chúng ta. Tôi có thể nghĩ “Chú chim đang 
hót đằng kia”. Nhưng ngay khi tôi nghe 
tiếng chú chim, chú ta đã là tôi rồi. Thực 
ra thì, không phải là tôi đang nghe tiếng 
chim. Chú chim đã ở đây, ngay trong tâm 
tôi rồi, và tôi đang cùng hót với chú. Chíp- 
chíp-chíp. Nếu khi đang đọc sách mà quý vị 
lại nghĩ, “Chim giẻ cùi xanh đang hót trên 
mái nhà mình, nhưng giọng hót chẳng mấy 
hay ho”, ý nghĩ ấy là tiếng ôn. Khi quý vị 
không bị chú chim giẻ cùi xanh làm phiên, 
chú chim giẻ cùi xanh sẽ đến đậu ngay trong 
tâm, và quý vị sẽ là một chú chim giẻ cùi 
màu xanh, chim giẻ cùi xanh sẽ đọc sách chứ 
không làm trở ngại việc đọc sách của quý vị. 
Khi ta nghĩ “Cái con giẻ cùi xanh đang đậu 
trên mái nhà mình đáng ra không nên ở đó”, 
ý nghĩ đó là một cách hiểu rất thô thiển về 


`bú chim giẻ cùi xanử... 85 


hiện hữu. Vì thiếu sự tu tập nên chúng ta 
hiểu vạn vật như vậy. 


Quý vị càng đi sâu vào thiển tập, quý 
vị càng có thể chấp nhận mọi sự việc như 
là chính bản thân mình, bất kể là sự việc gì. 
Đây cũng chính là tỉnh thần “sự sự vô ngại 
của tông Hoa Nghiêm. Bởi vạn vật tương 
quan nên khó có thể nói rằng, “Đây là chim 
giẻ cùi xanh còn đây là tôi”. Rất khó có thể 
tách biệt chim giẻ cùi xanh và tôi. Đó chính 
là Sự sự vô ngại. 

Câu tiếp theo trong bài tụng là: 


Môn môn nhất thiết cảnh 
Hỏi hỗ bất hồi hỗ 


Của cửa 0à mọi cẩn 
Œ7ao xen bông giao xen 


Các đối tượng của mọi giác quan tương 
tác mà không tương tác. Mặc dù vạn vật 
tương quan, bất cứ ai — mọi hữu thể — đều 
có thể là ông chủ. Mỗi chúng ta đều có thể là 
một ông chủ vì chúng ta có quan hệ hết sức 
mật thiết. Nếu tôi nói “Mel”, lập tức Mel 
không còn chỉ là Mel nữa. Mel là một học 
viên ở Trung tâm Thiền, nên đến gặp Mel 
cũng có nghĩa là đến thăm Trung tâm Thiên. 


86 Cải bốn 





Nếu gặp Mel, quý vị sẽ hiểu về Trung tâm 
Thiền. Nhưng nếu quý vị nghĩ, “Ô, anh ta 
chỉ đơn giản là Mel thôi”, điều ấy có nghĩa là 
cái hiểu của quý vị chưa được tốt lắm. Quý 
vị không biết Mel là ai cả. Nếu có sự thông 
hiểu tường tận về vạn pháp, quý vị sẽ hiểu 
cả thế giới này qua sự vật. Mỗi người trong 
chúng ta là chủ của thế giới. Và khi quý vị 
có sự thông hiểu này, quý vị sẽ nhận ra rằng 
mọi sự vật tương quan chặt chế với nhau mà 
lại cũng độc lập. Mỗi chúng ta độc lập hoàn 
toàn và tuyệt đối. Không thể so sánh. Quý 
vị chỉ là quý vị. 

Chúng ta cần hiểu sự vật theo hai cách. 
Một là hiểu rằng sự vật có mối liên hệ hỗ 
tương. Hai là hiểu rằng ta độc lập trước vạn 
pháp. Khi chúng ta bao hàm vạn pháp trong 
ta, ta hoàn toàn độc lập bởi vì chẳng có sự 
vật nào tách rời để có thể so sánh với ta. Nếu 
chỉ có độc một thứ, sao có thể so sánh thứ gì 
khác với nó được? Vì không có gì để có thể 
so sánh với quý vị mà có độc lập tuyệt đối — 
không tương quan mà tuyệt đối độc lập. 

Đến đoạn này của bài kệ, Thạch Đầu 
viết, “C7 cu 0à mwøi cẩub”— mọi đối tượng 
và các giác quan tương ứng. Các giác quan 
của chúng ta — mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân 


`bú chim giẻ cùi xanử... B7 


— là những cánh cửa, và các đối tượng giác 
quan thâm nhập qua những cánh cửa này. 
Chúng tương quan với nhau mà lại cũng độc 
lập. Mắt có đối tượng riêng để nhìn, tai có 
đối tượng riêng để nghe, mũi có đối tượng 
riêng để ngửi, lưỡi có đối tượng riêng để 
nếm, thân có đối tượng riêng để xúc chạm. 
Có năm loại đối tượng dành cho năm giác 
quan. Đây là một kiến thức thường thức 
trong Phật giáo. Khi nói đến điều này, ngài 
Thạch Đầu muốn nói đến “vạn pháp”. Nói 
vậy cũng giống như nói “cỏ hoa, cây cối, 
chim chóc, các vì sao, những dòng suối và 
núi non”. Thay vào đó, chúng ta nói “cửa 
cửa và mọi cảnh”. 

Các hữu thể mà chúng ta nhìn thấy hoặc 
nghe thấy đều tương quan, đồng thời mỗi 
hữu thể hoàn toàn độc lập và có giá trị riêng 
của chúng. Chúng ta gọi giá trị này là lý. 
Chính lý làm cho vạn vật trở nên có ý nghĩa 
chứ không chỉ là lý thuyết. Ngay khi chưa 
đạt giác ngộ, chúng ta nói quý vị đã giác 
ngộ. Chúng ta gọi giác ngộ là lý. Một sự vật 
nào đó tồn tại nơi đây có nghĩa là có lý do 
nào đó cho việc ấy. Lôi không biết lý do ấy. 
Không ai biết cả. Sự vật nào cũng phải có giá 
trị riêng của chúng. Thật kỳ lạ là không bao 


88 Cài bốn 





giờ có chuyện hai sự vật giống nhau hoàn 
toàn. Không có gì để so sánh với quý vị, vì 
thế quý vị có giá trị riêng của mình. Giá trị 
đó không chỉ là giá trị so sánh hoặc trao đổi; 
nó còn hơn cả như vậy nữa. Khi quý vị chỉ 
đang ngồi trên bỏ đoàn và hành thiền, quý 
vị có giá trị riêng của mình. Dà giá trị ấy 
có tương quan đến vạn vật, giá trị ấy vẫn có 
tính tuyệt đối. Chắc tôi không nên nói quá 
nhiều. 

“Hỏi nhi cánh tương thiệp”— 2 2 
/rợz cù uới. Chim phương Nam bay tới vào 
mùa Xuân và bay đi vào mùa Thu, vượt qua 
những núi đổi, sông suối và biển cả. Theo 
cách này, vạn vật nơi nơi đều tương quan. 

“Bất nhĩ y vị trụ” — “ng đế, trụ chỗ 
z2. Điều này có nghĩa là mặc dù chú 
chim ở nơi nào đó, ví dụ như ở mé hồ nào 
đó, nhà của chú không chỉ là mé hồ mà còn 
là cả toàn thể thế giới. Chú chim sống như 
vậy đó. 

Trong nhà thiển đôi lúc chúng ta nói, 
mỗi người đều dốc đứng như một vách đá. 
Không ai có thể trèo lên đỉnh núi chúng ta. 
Chúng ta hoàn toàn độc lập. Nhưng khi 


nghe tôi nói như vậy, quý vị cũng cần phải 


`bú chim giẻ cùi xanÙ... 89 


hiểu theo mặt kia — rằng tất cả chúng ta đều 
tương quan. Nếu chỉ hiểu một mặt của chân 
lý mà thôi, quý vị sẽ không thể nghe những 
gì tôi nói. Nếu không hiểu ngôn ngữ thiên, 
quý vị không hiểu thiền, quý vị chưa phải 
là một học viên. Ngôn ngữ thiển khác với 
ngôn ngữ thông thường. Giống như thanh 
kiếm hai lưới, ngôn ngữ thiên chặt đứt cả 
hai bên. Quý vị có thể nghĩ tôi chỉ cắt một 
chiều, nhưng không, thật sự thì tôi cũng 
cắt theo chiều ngược lại nữa. Hãy dè chừng 
với cây gậy thiền của tôi. Quý vị hiểu chứ? 
Thỉnh thoảng tôi rằy một đệ tử - “Không!”. 
Những học viên khác sẽ nghĩ, “Ô, anh ta bị 
Thây rầy”, nhưng thật ra thì không phải như 
vậy. Bởi vì tôi không thể rầy người đứng xa 
nên tôi phải rây ai đó đang đứng gần tôi. 
Nhưng phần lớn mọi người lại nghĩ, “Ô, anh 
chàng tội nghiệp bị thầy rầy”. Nếu nghĩ như 
vậy, quý vị không phải là học viên. Nếu một 
người nào đó bị rầy quý vị nên lắng nghe, 
nên tỉnh giác để chỉ biết ai đang bị rầy. Đó 
là cách chúng ta tu tập. 

Khi còn là một chú sa-di nhỏ tuổi, một 
hôm tôi cùng các sư huynh và Thây đi tới 
một nơi kia, khi về lại thì trời đã tối. Ở Nhật 
có rất nhiều rắn độc. Thây tôi nói, “Các con 


90 œ&2ả¡ bốn 





ai cũng mang tabi [vớ trắng xỏ ngón mang 
với dép] mà thầy thì không, nên dễ bị rắn 
cắn. Các con đi trước ta đi”. Chúng tôi y lời 
đi trước Thây. Ngay khi về tới chùa, Thầy 
nói với huynh đệ chúng tôi, “lất cả ngồi 
xuống đây”. Chúng tôi chẳng biết có chuyện 
øì, nhưng cũng ngồi xuống trước mặt Thây. 
“Các con thật rất thiếu quan tâm”, Thầy 
nói, ˆ Khi ta không mang tabi, tại sao các con 
lại mang tabi? Ta đã báo trước cho các con 
biết “Ta đang không mang tabi'. Đáng lẽ các 
con phải hiểu và cởi đôi vớ tabi của mình ra, 
đằng này các con lại vẫn mang vớ y như vậy 
và đi trước ta. Các con thật là một lũ ngốc”. 


Chúng ta cần tỉnh táo để nhận ra ẩn ý 
phía sau ngôn ngữ. Tất cả là vậy. Chúng ta 
cần hiểu nhiều hơn những lời người khác 
đang nói. 

Khi còn là học viên tại Vĩnh Bình Tự, 
một đêm nọ tôi mở cánh bên phải của cửa 
trượt shoji — vì thường thì người ta mở cánh 
bên phải — nhưng lại bị một trong những vị 
sư cao niên rầy “Đừng mở cánh cửa bên ấy”. 
Thế là sáng hôm sau tôi mở cánh phía bên 
trái, một lần nữa tôi lại bị quở “Sao lại mở 
cánh bên ấy?” Tôi chẳng biết phải làm gì. Mở 
cánh bên phải cũng bị rầy. Mở cánh bên trái 


`bú chim giẻ cùi xanử... 91 


cũng bị rây tiếp. Tôi không tìm ra lý do. Nghĩ 
mãi và cuối cùng tôi nhận ra rằng lần đầu 
tiên, một vị khách đang ngôi phía bên phải 
trong phòng, và lần thứ hai, một vị khách 
đang ngồi phía bên trái. Cả hai lần tôi đều 
làm khách bị lộ qua cánh của mở. Đó là lý 
do tại sao tôi bị tây. Ở Vĩnh Bình người lớn 
chẳng bao giờ giải thích, họ chỉ rây chúng tôi 
mà thôi. Lời họ nói luôn luôn có hàm ý. 
Những câu chữ trong bài tụng cũng đây 
hàm ý. Một mặt là tương thuộc và mặt kia 
là độc lập tuyệt đối. Sự tương thuộc này có 
khắp nơi, cùng lúc vạn vật có chỗ riêng của 


nó. Đó là ý chủ đạo của Tham Đồng Khế. 


92 Cải bốn 





THẢO LUẬN 


Học ên: Thưa Thiền sư, có phải tương 
thuộc nghĩa là chú chim là cả thế giới và độc 
lập nghĩa là chú ta chỉ là chính chú ta mà 
thôi? 

Đại sự S2: Đúng vậy. Trong bản 
Tâm Kinh chúng ta tụng, “sắc tức là không, 
không tức là sắc”. “Sắc tức là không” — tương 
thuộc. Và “không tức là sắc” — độc lập [Gõ 
xuống mặt bàn] Đây chính là độc lập. Quý 
vị không thể nói gì, quý vị biết đấy. Rất khó 
có thể nói cái này là gì. [G6 xuống mặt bàn 
lần nữa] 

Học z/êz: Thưa Thiền sư, vì lý do đặc 
biệt nào mà chúng ta đánh một tiếng chuông 
khi tụng đến âm đầu tiên của câu (7 ez 0à 
mọi? cản”? 

Đại sự S27: Đánh một tiếng chuông 
có nghĩa là tạo ra một ông Phật độc lập. Ông 
Phật này nối tiếp ông Phật kia. Boong. Phật. 
Một ông Phật độc lập xuất hiện. Boong. 
Một ông Phật độc lập khác xuất hiện. Khi 
ông Phật kế tiếp xuất hiện, ông Phật trước 


`bú chim giẻ cùi xanÙ... 93 


tan biến. Vì thế, mỗi khi đánh một tiếng 
chuông, quý vị tạo ra một ông Phật. Đó là 
cách tu tập của chúng ta. 


Học z/ê;: Thưa Đại sư, hôm nay có 
người nói, “Không học viên, không có thiền 
sư. Không thiển sư, không có học viên”. 
Người khác hỏi. “Cái gì làm nên Đại sư?” 

Và người khác nữa bảo, “Vì ông ta có 
học trò”. Thầy không thể là thầy nếu không 
có học trò. Thiền sinh không thể là thiền 
sinh nếu không có thiên sư. Cả hai đều độc 
lập bởi họ cùng hiện diện. 

Đại s⁄ S27: Vâng, cùng hiện diện. 
Không có trò thì không có thầy. Học trò 
động viên thầy. Đa phần là như thế. Nếu 
không có thiền sinh, mỗi ngày hẳn tôi đã bỏ 
cuộc. Bởi đang có nhiều học trò trông chờ 
nên tôi phải làm một cái gì đó; tôi phải học 
hỏi để giảng dạy. Nếu không phải giảng dạy, 
tôi sẽ không tìm học. Nhưng đồng thời, tôi 
cũng tự xấu hổ nếu chỉ học hỏi để giảng dạy. 
Cho nên, khi phải tìm hiểu để giảng dạy, tôi 
thường đi theo một hướng khác, kiếm một 


94 &2ài bốn 





cái gì thú vị, và đa phần là tôi không tìm hiểu 
để giảng dạy. Tuy vậy, nếu không tìm hiểu 
thì tôi cũng không cảm thấy ổn lắm. Bởi tôi 
biết cũng cần phải chuẩn bị cho bài giảng, 
nên tôi khởi sự tìm học. Nhưng vừa khởi sự 
là tôi đã biến theo đường khác, chỉ học để 
mà học, chứ không để giảng dạy. Mọi thứ 
thường diễn tiến bất tận như vậy. Và bạn 
biết, cũng hay chứ. 

Một ngày nào đó, những gì tôi đã học 
hỏi sẽ giúp ích được cho học trò. Tôi không 
biết khi nào. Chỉ cảm thấy thật là tốt khi 
học hỏi, và tốt hơn nếu chúng ta ngồi thiền. 
Chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra khi ta ngồi 
thiển một năm, hai năm, hay mười năm. 
Chẳng ai biết, mà cũng đúng thôi là chẳng ai 
biết. Thực sự, ta chỉ cần cảm thấy vui khi tọa 
thiền. Cuối cùng thì chính sự tu tập không 
mục đích lại giúp ích cho bạn. 


# BÀI5 


Hôm nay 
chúng ta có thể rất vui vẻ, 
và ngày kế 
chúng ta không biết 
những gì sẽ xảy ra với chúng ta. 





Sắc bản thù chất tượng 
Thanh nguyên dị lạc khổ 
Ám hợp thượng trung ngôn 
Minh minh thanh trọc cú. 


Sắc uốn bác phẩm - bình 
1rếng không phổi kbổ - U7 
1Ø hợp lời cao - tấp 


Sáng rõ câu đực - trong. 


c1! vật có tánh và tướng riêng, 
và khi quý vị nghe một âm 
thanh, nó có thể dễ chịu hay khó chịu. Ở đây, 
Tham Đồng Khế đang nói đến cảnh tượng 





96 &2ài năm 


và âm thanh, nhưng cũng là đối với các căn 
và cả tâm nữa. Có vị ngon hay dở, cảm giác 
tốt hay xấu, ý tưởng vừa lòng hay không vừa 
lòng. Khi nghe điều tốt, quý vị thích thú. 
Khi nghe điều xấu, quý vị bực bội hay buồn 
phiền. Nhưng nếu hiểu sự thật một cách trọn 
vẹn, quý vị sẽ không bị sự vật quấy rây. 


Câu tiếp theo cho ta lý do: 
“Ám hợp thượng trung ngôn” — 7/ ðø» 


lờ cao - tấp. Câu nói tỉnh tế và tâm thường 
cùng đến trong bóng tối — An wa jochu no 
koto ni kanai. 


Chúng ta hiểu sự vật theo hai cách: 
Trong bóng tối (an) và trong ánh sáng của 
hình tướng (shiki), nơi chúng ta thấy sự vật 
tốt và xấu. Nếu biết điều này chúng ta sẽ 
không đau khổ quá nhiều. “Ô, đó là những 
gì tôi đang làm!” 

Sự vật chính chúng không có tánh tốt hay 
xấu. Hiểu điều này là hiểu sự vật trong bóng 
tối tuyệt đối, rồi thì quý vị sẽ không bị vướng 
mắc trong sự hiểu biết sự vật một cách nhị 
nguyên như tốt và xấu. Ngài Thạch Đầu nói 
“Tối hợp lời cao - thấp”. Bóng tối bao gồm cả 
tốt và xấu. Irong bóng tối tuyệt đối, những 
chữ tốt và xấu sẽ không quấy rầy quý vị. 


tôm nay chúng ta có bể. 97 


“Minh minh thanh trọc cú”. .Š⁄ø 7ð cẩ 
đc - £zøzø. Những câu trong sáng và ô trược 
được phân biệt trong ánh sáng. Có những 
chữ sạch và những chữ dơ. Trong ánh sáng 
chúng ta có những chữ đối đái, sự đối đãi 
của tịnh và bất tịnh. 

Cho dù giận dữ ai, chúng ta vẫn có thể 
thừa nhận người đó. Vì một người thầy biết 
một học trò rất giỏi, đôi khi ông cũng giận 
anh ta. Vị thầy biết học trò rất tốt, nhưng đôi 
khi học trò lười biếng, ông thầy sẽ đánh anh 
ta. Đôi khi ông thầy sẽ ca ngợi hay khuyến 
khích anh ta. Nhưng không có nghĩa chúng 
ta đang dùng cách thức hay thái độ khác 
nhau. Hiểu biết thì đồng nhưng biểu hiện 
thì khác. Những học trò bi quan, nhìn sự vật 
quá tiêu cực thì nên khuyến khích. Nhưng 
nếu họ quá tốt hay quá sáng chói, thì ông 
thầy sẽ mắng họ. Đó là cách của chúng tôi. 


Chúng ta nói “cách chủ động” và “cách 
thụ động”. Cách chủ động là thừa nhận sự 
vật trong giới hạn hay dở, đẹp xấu. Nếu quý 
vị nỗ lực tốt, quý vị là học trò tốt. Thừa nhận 
nỗ lực của học trò là cách chủ động. Cách 
thụ động là không chấp nhận bất cứ gì. Dù 
quý vị nói gì quý vị cũng bị ăn ba mươi gậy. 
Chủ động và thụ động - lúc thế này, lúc thế 


98 &2à¡ năm 





khác. Thường thường chúng ta dính mắc rất 
nhiều vào bên sáng hoặc bên tối của sự vật. 
Quý vị có biết công án nổi tiếng này 
không? Một vị tăng hỏi một đại sư, “Trời 
quá nóng. Làm sao có thể thoát khỏi nóng?” 
Đại sư trả lời, “Sao không đến chỗ không có 
lạnh hay nóng?” Vị tăng nói, “Có nơi không 
lạnh và nóng sao?” Đại sư nói, “Khi lạnh, 
ông nên là vị Phật lạnh. Khi nóng, ông nên 
là vị Phật nóng”. Quý vị có lẽ nghĩ rằng nếu 
hành thiên, quý vị sẽ đạt đến trình độ không 
lạnh hay nóng, không còn khoái lạc hay đau 
khổ. Quý vị có lẽ hỏi, “Nếu chúng ta hành 
thiền, thì có thể có loại chứng ngộ đó chứ?” 
Một vị thầy thật sự sẽ nói, “Khi đau khổ, 
quý vị đau khổ. Khi cảm thấy tốt, quý vị 
cảm thấy tốt”. Đôi khi quý vị là một ông 
Phật đau khổ. Đôi khi là một ông Phật kêu 
khóc. Và đôi khi là một ông Phật rất vui vẻ. 
Sự vui vẻ này không hẳn là sự vui vẻ mà 
người ta thường có. Có khác một chút và sự 
khác biệt này có ý nghĩa quan trọng. Bởi vì 
chư Phật biết cả hai mặt của thực tại, các ngài 
điềm tnh. Các ngài không bị phiền phức 
vì việc xấu và không phấn khích vì việc tốt. 
Các ngài luôn có niềm vui thật sự. Âm điệu 
cơ bản của cuộc sống vẫn giống nhau, trong 


œŒtôm nay chúng ta có bể. 7 99 


đó có vài giai điệu hạnh phúc và vài giai điệu 
buôn. Đó là cảm nhận của người giác ngộ. 
Nghĩa là khi trời nóng hay khi buồn, quý 
vị nên hoàn toàn hết lòng nóng hay buồn, 
không để ý vẻ hạnh phúc. Khi hạnh phúc 
quý vị chỉ nên hưởng hạnh phúc. Chúng ta 
làm điều này được vì đã sẵn sàng với mọi 
thứ. Cho dù hoàn cảnh thình lình thay đổi, 
chúng ta không quan tâm. Hôm nay chúng 
ta có thể rất vui, và ngày mai không biết có gì 
xảy ra. Khi sẵn sàng với ngày mai, thì chúng 
ta có thể hưởng trọn vẹn hôm nay. Quý vị 
làm điều này không do học được bài giảng 
nhưng qua sự tu tập. 


Đó là lời của [hạch Đầu. Về sau, thời 
của Động Sơn (ba đời sau Thạch Đầu) người 
ta dính vào trò chơi chữ nghĩa về sáng và 
tối. Họ thích nói về mặt sáng và mặt tối, và 
trung đạo, nhưng họ đánh mất điểm quan 
trọng làm sao để đạt được giải thoát thật sự. 


Thiền sư Đạo Nguyên người đã sống 
vào thời sau này, không bị dính mắc trong 
trò chơi chữ nghĩa này nhiều lắm. Thay vào 
đó, ngài nhấn mạnh cách để thoát khỏi nó 
bằng sự thấu hiểu đầy đủ sự vật từng giây 
phút. Ngài thích công án hơn, như “Khi trời 
lạnh, quý vị là ông Phật lạnh; khi trời nóng 





100 Cài năm 


quý vị là ông Phật nóng”. Vậy thôi. Hoàn 
toàn chú tâm vào việc làm, không nghĩ 
những việc khác là lối của Đạo Nguyên. Sự 
giác ngộ này được đạt đến qua tu tập thật sự, 
không qua văn tự. 


Văn tự có thể giúp quý vị hiểu sự vật. 
Khi quý vị rất nhị nguyên, khi đang xáo 
trộn, có lẽ nó sẽ giúp quý vị. Nhưng nếu 
quá thích nói về những chuyện này, quý vị 
sẽ mất hướng. Chúng ta nên thích tọa thiển 
thật sự, không phải trong danh từ, và chúng 
ta nên tu tập tọa thiền thật sự. 


Lối của thiển sư Đạo Nguyên là tìm ý 
nghĩa trong mỗi sự sống, như một bao gạo 
hay một tách nước. Quý vị có thể nói một 
tách nước hay một bao gạo là những sự vật 
quý vị thấy trong ánh sáng. Nhưng tôi nghị, 
khi tôn trọng bao gạo đây đủ như tôn kính 
chính đức Phật, thì quý vị sẽ hiểu rằng bao 
gạo đó là tuyệt đối. Khi sống hoàn toàn 
trong thế giới nhị nguyên, quý vị có thế giới 
tuyệt đối đúng nghĩa. Khi quý vị hành thiền 
không tìm giác ngộ hay tìm bất cứ gì, thì có 
giác ngộ chân thật. 


tôm nay cbúngtacóthể., 7  10Ị 


THẢO LUẬN 


Học 0ê»: Khi sự việc xảy ra và con đau 
khổ, một phần con cảm thấy đau và đồng 
thời một phần con đang cố hiểu nỗi đau. 
Con không biết con cố hiểu vì con sợ buông 
lỏng và chỉ cảm thấy đau, hay đó là sự hiểu 
biết khôn ngoan? 


Đại s S5uzuÈ¿: Quý vị có khó khăn này 
vì quý vị bị dồn vào vấn đề của chính mình. 
Bao lâu quý vị bị dồn vào những vấn đẻ cá 
nhân, bất cứ sự hiểu biết nào cũng chỉ ở bên 
sáng. Quý vị không có cơ hội nhận ra bên 
kia — tối, sự tuyệt đối. Bây giờ tôi đang nói 
như thể tôi là một người giác ngộ, và quý 
vị lắng nghe điều này như thể quý vị là một 
người giác ngộ. Nói cách khác, tất cả chúng 
ta là những Bỏ-tát, và như Bồ-tát, chúng ta 
đang thảo luận vấn đề này. Nhưng khi quý 
vị áp dụng lối nói này chỉ để đạt một kiến 
thức về vấn đẻ của mình, quý vị không có cơ 
hội hiểu mặt khác của nó. Đó là tại sao quý 
vị có vấn đề này. Nếu quý vị thật sự hành 
Bỏ-tát đạo, thì bên nào cũng được cả. Khi 
quý vị tự phản tỉnh, cũng tốt; khi quý vị làm 
theo ý mình, cũng tốt. Quý vị không đang 





102 Cài năm 


làm hai việc khác nhau. Quý vị làm gì cũng 
luôn luôn tốt tùy theo hoàn cảnh, nhưng 
quý vị không tin vào hành động hay cuộc 
sống của mình vì quý vị đang hướng vào tự 
ngã hay tu tập có tính cách cá nhân. 


Học 1ê»: Khi con thức tỉnh hoàn toàn, 
có lẽ con có một chút kiểm soát những tham 
muốn, nhưng vào buổi sáng... 


Đại # ŠuzwÈ¿: Vào buổi sáng quý vị có 
phiền phức. Tôi biết điều đó. Vì thế tôi nói 
“Thức dậy!” [Gõ lên bàn] 

Học in: Thầy làm thế cách nào? 


Đại sự ŠuzuÈ¿: Chỉ làm thế. Hay ai đó 
sẽ đến và đánh quý vị! [Gầm đùa một tiếng 
ngắn] 

Học 1ê»: Con chỉ thức dậy vài lần — 
Nhảy khỏi giường. Nhưng nó là một việc 
rất lớn! 

Đại sứ Šwz„É¿; Vâng. Một việc lớn. Vì thế 
nếu quý vị có thể thức dậy tốt hơn, tôi nghĩ 
sự tu tập của quý vị hầu như được lắm. Đó là 
một cơ hội tốt để tu lối chúng tôi. Chỉ thức 
dậy. Được chứ? Đó là việc quan trọng nhất. 

Học 0ên: Đại sư! Thầy học sách có lợi gì 


Đạ/s# ŠuzwÉ¿: Đối với quý vị có lẽ không 


22/72/4117... 


quan trọng lắm. Nhưng với tôi, tôi phải có 
vài hình ảnh rõ ràng về những gì tôi sắp nói 
đến, còn không thì tôi không thể nói gì cả. 
Đó là lý do tôi học trước khi giảng. Thây tôi 
thường bảo tôi, “Mặc dù nó không giúp gì, 
nhưng trước khi giảng ông nên học”. [Cười] 


` BÀI6 


Thuyền luôn trôi 





Tứ đại tánh tự phục 

Như tử đắc kỳ mẫu 

Hỏa nhiệt phong động dao 
Thủy thấp địa kiên cố. 


Tứ đại tán trở 0ề 

Như trẻ uề uới 

Liủa nóng, gió động lay 
Nuớc uớt, Äất cứng chắc. 


heo tư tưởng Phật giáo, tứ đại là 
lửa - gió - nước và đất. Dù không 


phải là một mô tả hoàn hảo, chúng ta nói tứ 
đại này mỗi thứ có bản tánh riêng. Tánh của 
lửa là trong sạch. Gió làm sự vật được thành 
thục. Lôi không biết tại sao, nhưng tánh gió 
khuyến khích sự vật trưởng thành hơn. Gió 


<2buyÈn luôn trôi 105 


hoạt động có hệ thống, trong khi hoạt động 
của lửa thì hóa học hơn. Tánh của nước là 
chứa đựng sự vật. Quý vị đi đâu cũng đều 
có nước, nước chứa mọi vật. Điều này trái 
ngược với lối nghĩ thông thường về nước. 
Thay vì nói có nước trong thân cây, chúng 
ta nói rằng nước chứa thân cây cũng như lá 
và cành. Như thế nước là cái gì đó bao la 
trong đó mọi vật - gồm chính chúng ta - tồn 
tại. Cứng là tánh của đất, “đất” ở đây không 
có nghĩa là đất đai nhưng có nghĩa là tánh 
cứng của sự vật hơn. 


Theo Phật giáo, nếu quý vị phân tích 
một vật đến đơn vị nhỏ nhất không thể 
tưởng, đơn vị cuối cùng nhỏ nhất đó được 
gọi là lân hư trần (gokumi). Dù đôi khi được 
xác định như “nguyên tử”, nó không thật sự 
là nguyên tử vì nguyên tử không phải là đơn 
vị cuối cùng. Lôi không biết những từ ngữ 
đúng đắn, nhưng theo sự hiểu biết về vật lý 
học hiện đại, đơn vị cuối cùng, nhỏ nhất của 
sinh vật không có trọng lượng và kích cỡ. 
Nó chỉ là điện lượng. 

Khá lạ lùng, Phật giáo có một ý tưởng 
tương tự. Dù gokumi có tứ đại — đất nước 
gió lửa — nhưng nó không phải vật cứng 
chắc. Khi chúng ta đạt đến điểm này, chúng 


ta thấy rằng bản chất của chúng chỉ là 
không. Tứ đại không chỉ là vật chất. Chúng 
là năng lượng hay tiềm năng hay có sẵn. Đó 
là gokumi. Chúng ta cộng thêm phẩm chất 
KHÔNG vào tứ đại. Như thế đất nước gió 
lửa tất cả đều không. Dù chúng là không, từ 
cái không này, tứ đại sẽ hình thành sự hiện 
hữu. Và khi tứ đại này hình thành sự hiện 
hữu, ngay đó là đơn vị cuối cùng, gokumi. 
Đó là sự hiểu biết về hiện hữu của một Phật 
tử. Dường như chúng ta đang nói về sự vật, 
nhưng những yếu tố này không chỉ là vật 
chất. Chúng gồm cả hai tỉnh thần và vật 
chất. Tâm suy nghĩ cũng nằm trong đó. Cho 
nên, KHÔNG bao gồm cả vật chất lẫn tỉnh 
thần, cả tâm và đối tượng, cả thế giới chủ 
quan và thế giới khách quan. KHÔNG là 
sự hiện hữu cuối cùng mà tâm suy nghĩ của 
chúng ta không thể đạt đến. 

Thế thì, mỗi tứ đại trở về với bản tánh 
riêng của nó, đó là đến với KHÔNG. “Như 
con về với mẹ”. Không có mẹ thì không có 
con. Đứa con ở đây, nghĩa là người mẹ ở 
đây. KHÔNG ở đây, nghĩa là tứ đại ở đây. 
Và cho dù tứ đại ở đây, chúng không là gì 
cả, chỉ là sự hình thành nhất thời của cái 
KHÔNG cuối cùng. 


<2buyÈn luôn trôi 107 


Trong bốn hàng này, và trong sáu hàng 
tiếp theo, Thạch Đầu đang giải thích thực tại 
theo hai lối, một là độc lập và lối kia là tùy 
thuộc. Trước hết ngài nói về sự thật của độc 
lập. Dù có tứ đại nhưng những đại này sẽ trở 
về bản tánh của chúng một cách tự nhiên. Dù 
có nhiều vật, mỗi vật đều độc lập. Một người 
con độc lập dù có mẹ. Lửa độc lập trong tánh 
nóng, gió độc lập trong tánh chuyển động, 
nước độc lập trong tánh ướt và đất độc lập 
trong tánh cứng chắc. Mỗi vật độc lập. 

Tôi muốn đọc những hàng của bài kế, 
như thế quý vị sẽ hiểu tốt hơn những hàng 
của bài này. 

Nhãn sắc, nhĩ âm thanh 
Tỉ hương, thiệt hàm thố 
Nhiên ư nhất nhất pháp 
Y căn diệp phân bố 

Bản mạt tu quy tông 
Tôn ti dụng kỳ ngữ. 


M - cảnh, tai uà tiếng 
M12 - rùi, lưỡi mặn chua 
Như thế ở mỗi pháp 
Nương rễ, lá tỏa che 

Thân cành nên UÊ gốc 
Trên dưới dùng lời riêng. 


108 Cài sáu 


Những hàng này diễn tả cái tôi gọi là 
“độc lập”. Mỗi một quý vị là độc lập, nhưng 
quý vị liên quan tới người khác. Dù liên 
quan tới người khác, quý vị vẫn độc lập. 
Quý vị có thể nói theo hai cách. Quý vị hiểu 
chứ? Thường thì khi nói “độc lập”, chúng 
ta không có ý tưởng về “tùy thuộc”. Nhưng 
đó không phải là hiểu biết thật sự về thực tại 
của một Phật tử. Chúng ta luôn cố để hiểu 
sự vật một cách hoàn hảo, vì như thế chúng 
ta sẽ không bị rối loạn. Chúng ta sẽ không 
bị rối trí bởi “độc lập” hay “tùy thuộc”. Nếu 
ai đó nói, “Mọi vật là độc lập”, chúng ta nói, 
“Okay, phải vậy thôi!” Và nếu ai khác nói, 
“Sự vật là tương thuộc”, điều đó cũng đúng. 
Chúng ta hiểu cả hai bên. Vậy thì quý vị nói 
gì cũng được. Nhưng nếu người nào dính 
vào ý tưởng chỉ có độc lập, chúng ta sẽ nói, 
“Không, quý vị sai rồi!” — Có nhiều công án 
như thế. Ví dụ: “Nếu kiếp hỏa cuối cùng 
đốt cháy mọi vật, lúc đó Phật tánh có còn 
không?” Đôi khi vị thây sẽ trả lời, “Vâng, nó 
vẫn còn”. Nhưng lúc khác, thầy sẽ trả lời, 
“Không, nó sẽ không còn”. Cả hai đều thật. 
Người ta có thể hỏi, “Thế thì tại sao thầy 
nói nó còn?” Người ấy sẽ lãnh đòn. “Quý vị 
đang nghĩ gì? Quý vị không hiểu ý tôi sao? 


<2buyÈn luôn trôi 109 


Phật tánh không hiện hữu là đúng, và nó sẽ 
tồn tại cũng đúng luôn”. 

Từ quan điểm độc lập, mọi vật hiện hữu 
với Phật tánh, có gì xảy ra ở thế giới này 
cũng được thôi. Nhưng dù vậy, không có 
gì hiện hữu khi nhìn từ quan điểm tối hoàn 
toàn hay sự tuyệt đối, cái tồn tại mà không 
có gì, hay bóng tối trong đó nhiều sự vật 
hiện hữu như một. Nhiều vật có mặt nhưng 
quý vị không có thể thấy hay nói về gì cả. 
Không thể hiểu sự vật bằng cách giải thích 
chúng theo cá nhân. Đây chỉ là cách mô tả 
theo lý thuyết. Chúng ta cũng phải có một 
cảm nhận thật sự về nó. 


Nếu quý vị có thể chỉ thông cảm từng 
vật một, thì quý vị sẽ có lòng biết ơn hoàn 
toàn. Dù quý vị chỉ quan sát một đóa hoa, 
đóa hoa đó bao gồm mọi vật. Nó không chỉ 
là một đóa hoa. Nó là sự tuyệt đối, chính 
nó là Phật. Chúng ta nhìn nó theo lối đó. 
Nhưng đồng thời, nó hiện diện chỉ là một 
đóa hoa, và không ai để thấy và không gì bị 
thấy. Đó là cảm nhận chúng ta nên có trong 
tu tập và trong hoạt động hằng ngày. Rồi thì 
bất cứ làm gì, quý vị sẽ liên tục cảm thấy biết 
ơn trọn vẹn. 


110 Cài sáu 


Khi nghĩ về điều gì trong giới hạn nhị 
nguyên, chúng ta quan sát và hiểu nó theo trí 
thức. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng 
ta không dính mắc vào ý tưởng của mình. 
Sự hiểu biết này sẽ được cải thiện từng ngày 
nhờ sự suy nghĩ bất nhị hoàn toàn của chúng 
ta. Chúng ta nói, “Quý vị không thể bắt cá 
hai lần cùng một nơi”. Hôm nay, quý vị may 
mắn bắt được con cá lớn ở đâu đó, nhưng 
ngày mai quý vị sẽ bắt được cá ở nơi khác. 
Chúng ta cũng có câu nói, “Khắc thuyền để 
làm dấu vị trí”. Thuyền đang chuyển động, 
nhưng quý vị lại khắc vào thuyền để nhớ 
cảnh: “ÓÔ! Có cảnh vật đẹp, và chúng ta sẽ 
nhớ nó”. Đánh dấu vô ích, vì thuyền luôn di 
chuyển. Nhưng chúng ta chỉ làm thế. 


Đó là một ví dụ hay về tâm suy nghĩ. 
Nó chỉ ra sự ngu ngốc của chúng ta và để 
nghị với chúng ta gì là lối sống của Phật tử. 
Quý vị có biết chuyện cổ tích Trung Hoa về 
một thợ săn thấy con thỏ chạy tông vào gốc 
cây không? Ngày hôm sau anh ta trở lại và 
đợi một con thỏ khác tông vào gốc cây nữa. 
Điều này rất ngu ngốc. Nếu thỏ đến, chúng 
ta gặp may. Nếu nó không đến, chúng ta 
không phàn nàn. Chúng ta nên thưởng 
thức những gì chúng ta thấy ở đây, ngay bây 


<2buyÈn luôn trôi 111 


giờ. “ÔI! Một đóa hoa đẹp!” Chúng ta nên 
thưởng thức nó trọn vẹn. Nhưng chúng ta 
không khắc dấu nó trên thuyền. 


THẢO LUẬN 


Học 2iên: Trong một bài trước, thây nói 
rằng nếu chúng ta hiểu sự khắn khít, sự tùy 
thuộc của chúng ta vào những sự vật khác, 
thì chúng ta sẽ độc lập. Chúng ta có độc lập 
ngay cả khi chúng ta không biết như thế 
không? 


Đại s Š/zwk;: Thật ra, nó là thế, nhưng 
điểm quan trọng là quý vị không cảm nhận 
cách này, vì thế quý vị không hiểu nó trong 
cách này. Dù là chưa có một cảm nhận gần gũi 
thật sự với những gì khác, nếu biết việc này dù 
trên lý thuyết, quý vị sẽ không phạm lỗi lầm 
quá lớn. Hay ít nhất quý vị sẽ không dính mắc 
chỉ một bên hay sẽ không ngạo mạn thế. 


Có điều rất quan trọng ở đây. Khi nói 
thế này, tôi đang nói về sự việc như thể tôi là 
một người giác ngộ hoàn toàn. Đối với một 
người giác ngộ, điều này rất thật, nhưng 
đối với người không giác ngộ, nó chỉ là một 
cuộc nói chuyện. Khi chúng ta tu tập theo 


112 Cài sáu 


sự hiểu biết này, đó là Phật giáo chân thật. 
Sự tu tập của chúng ta không nên chỉ là lý 
thuyết. Cho dù tu hành chăm chỉ mà không 
hiểu biết như thế, tu tập của quý vị không 
có ý nghĩa nhiều. Nó vẫn là nhắm vẻ cái gì 
đó trong ý tưởng. 

Học 2ê»: Thầy nói rằng đối với người 
đã giác ngộ thì nó là rất thật, còn đối với 
người không giác ngộ thì chỉ là một cuộc 
nói chuyện. 

Đạ¿ s# Šwzwu&¿: Thiếu cái gì? Thiếu tu 
tập. Chỉ khi quý vị hành thiền chăm chỉ thì 
nó là chân thật. Đồng thời, dù tu tập chăm 
chỉ, sự tu tập của quý vị sẽ không luôn hoàn 
hảo. Có thể có một kế khoảng cách giữa 
chân lý và sự hiểu biết của quý vị hay kinh 
nghiệm thật sự. Quý vị hiểu lý thuyết có thể 
cao, nhưng tu tập có thể thấp. Có sở tri thì 
dễ, nhưng tu tập nhiệt tình thì khó vì chúng 
ta dễ dính mắc vào phiên não. Vì thế chúng 
ta nói, “Dễ dàng hiểu về Không”, và “Dễ 
để phá hoại một sở tri”. Nhưng đối phó với 
phiền não chướng thì khó như chẻ một hoa 
sen làm hai. Những sợi tơ dài sẽ đi theo và 
quý vị không thể bỏ nó được. Tơ vẫn còn 
lại. Với sở tri chướng dễ như chặt đá làm 


hai. Không có gì để lại. 


<2buyÈn luôn trôi 113 


Học 0/êu: Khi con gặp hoàn cảnh một 
người dường như đang làm tổn thương 
người khác, con trở nên bối rối vì xúc động. 
Con khó chịu vì không thấy hoàn cảnh như 
nó thật sự là, phải không? Nếu thấy đúng 
như thật, con sẽ không rối loạn sao? 


Đại s S2øwÉ¿: Đây là một câu hỏi khó 
trả lời. Khó để biết một người đang giúp 
người khác một cách thích đáng hay không. 
Nếu không thích đáng, quý vị sẽ bị rối loạn. 
Ít nhất quý vị sẽ lo lắng. Nhưng ngay cả khi 
ai đó giúp người khác một cách đúng đắn, 
quý vị có thể bị lúng túng. Điều đó xảy ra, 
quý vị biết mà! Nếu ai đó giúp bạn gái hay 
bạn trai của mình, quý vị có thể bị khó chịu 
cách nào đó. Chuyện đó xảy ra khá thường. 


Học 0/êz: Đại sư, câu hỏi của con giống 
như thế này hơn: Nếu một người thấy rõ 
ràng sự vật thì có trường hợp bị xúc động 
làm rối loạn không? 


Đại sự Šuzwk¿: Rối loạn vì xúc động) Tôi 
không nghĩ thế, nhưng bị tác động, vâng. 
Có sự khác biệt lớn về hai điều này. Một vị 
Phật có lẽ bị khó chịu hoàn toàn dễ dàng, với 
ý nghĩa bị tác động sâu xa. Nhưng khi ngài 
khó chịu, không phải vì ngài dính mắc. Đôi 


l1á Cài sáu 


khi ngài rất giận. Được phép giận khi đó là 
cái giận của Phật. Nhưng cái giận đó không 
giống cái giận của chúng ta. Nếu Phật không 
khó chịu khi nên khó chịu, đó cũng là một sự 
phạm giới. Khi cần giận, ngài phải giận. Đó là 
một đặc tính của Đại thừa vẻ giữ giới. Chúng 
ta nói, “Đôi khi giận giống như hoàng hôn”. 
Cho dù có vẻ giận dữ, thật sự nó là một buổi 
hoàng hôn đỏ thắm đẹp đế. Nếu giận dữ đến 
từ tâm thanh tịnh, từ sự trong sạch như một 
đóa sen, điều đó tốt. 


Học 1iêø: Đại sự, con đã nhận ra rằng 
những xúc động dường như độc lập với sự hiểu 
biết lý thuyết và có đời sống của riêng chúng, 
rằng không có gì để làm với những thứ chúng 
ta biết và hiểu. Nguồn xúc động trong thân 
tâm của chúng ta là gì? Nó từ đâu đến? 


Đại s ŠuzÈ¿: Hầu hết nó đến từ nguồn 
vật chất. Có lẽ nó là một vật thuộc sinh lý. 
Tâm suy nghĩ giống như một dòng sông. 
Khi nghĩ, chúng ta nghĩ theo lối dòng sông 
chung, bỏ qua những điều kiện vật chất và 
sinh lý. 

Nếu chúng ta tập trung những điều kiện 
có thể được khác nhau — năm, mười, một 
trăm, hay hơn nữa — không thể nghĩ được! 


S2buyÈn luôn trôi 115 


Một đặc tính của tâm suy nghĩ là bỏ qua 
tất cả những điều kiện và theo đường riêng 
của nó, vì thế một người có khuynh hướng 
chỉ nghĩ và tiếp tục, không thành vấn đẻ 
dù bất cứ gì xảy ra. “Quý vị đang nói về gì 
chứ? Chúng tôi sẽ làm điều này!” Đây có lẽ 
là cách của đàn ông hơn. Cách của phụ nữ 
có le chú ý đến những điều kiện, quan sát 
chúng cẩn thận và tính toán những gì cần 
phải làm từng chút một. 


Có sự giống nhau giữa tâm suy nghĩ và 
tu tập nhiệt tình. Một hành giả không quá 
vướng mắc với cảm xúc hay lý trí, vì thế dễ 
dàng thấy sự vật như-chúng-là. 

Học êø: Con có vài khó khăn khi nghe 
những cuộc nói chuyện này. Khi con tụng 
Tham Đồng Khế, con không hiểu gì cả. 
Con có thể chỉ tập trung vào hơi thở và tiếng 
của con phát ra từ đơn điền. Nhưng bây giờ 
con bắt đầu nghĩ vẻ ý nghĩa của Tham Đồng 
Khế và mất cảm nhận với gì mình đang làm. 
Con vướng vào từ ngữ và vào ý tưởng rằng 
có bên tối — lý, trở thành bên sự. Bây giờ khi 
con tụng Tham Đồng Khế, bên lý thuyết 
— bên sáng — mạnh lên và con không thích 
tụng nó. Có lẽ thây có thể cho con vài lời 
khuyên làm sao để tránh khó khăn này. 


116 Cài sáu 


Đại sự Šuzu&7: Quý vị không thể tránh 
nó. Đó là lý do tôi nói chuyện với quý vị. 
Quý vị phải làm tính tế hiểu biết của mình. 

Học 1/êø: Có hôm thầy đã nói rằng buổi 
sáng chúng ta nên thức dậy ngay. Thường 
thì con dậy ngay, nhưng sáng nay khi thức 
giấc, con không dậy ngay. Con đợi đến khi 
chuông báo thức reo lần nữa, và rồi con 
bắt đầu nghĩ về những điều thầy nói trong 
những buổi nói chuyện. 


Đại s SzwÈ¿: Đó không chỉ vì những 
cuộc nói chuyện. Đó không phải lỗi của tôi! 
[Cười] 

Học 0/êz: Câu hỏi của con là: Chúng ta 
có thể có sự hiểu biết chủ quan về sự tu tập 
của mình mà không có vài hiểu biết khách 
quan và đúng hay không? Hay chúng ta phải 
có cả hai và cân bằng chúng? Chúng ta có 
thể tu tập theo Phật mà không biết lý thuyết 
về Phật đạo không? 


Đạ sự SzwÈ7: Nếu được vậy thì quý vị 
rất may mắn. Nhưng bất hạnh thay, chúng 
ta không thể tu tập mà không hiểu lý thuyết. 

Học u/êu: Khi tọa thiền đúng tư thế và 
theo hơi thở, chúng ta có cần những ý niệm 
về Phật giáo hay về tứ đại này không? 


<2buyÈn luôn trôi 117 


Đại s SuzwÈ¿: Không, vào lúc đó chúng 
ta nên quên chúng đi. 


Học 1ê»: Con nghĩ, chúng ta có phải 
hiểu ý tưởng của Phật giáo để tu tập không? 


Đại sứ SuzwuÊý: Chúng ta phải hiểu vì 
chúng ta thường có khuynh hướng nhìn sự 
vật theo lối đó. Lưng và mặt — học và hành. 
Chúng ta phải làm tỉnh tế sự hiểu biết của 
mình, vì thế chúng ta sẽ không bị lý thuyết 
làm xáo trộn. Đó là điều quan trọng. 


E<=<=-= 


` BÀI7 


Không có ý tưởng chứng đạt nào, 
chỉ ngồi là lối của chúng ta. 





Nhãn sắc, nhĩ âm thanh 
Tỉ hương, thiệt hàm thố 
Nhiên ư nhất nhất pháp 
Y căn diệp phân bố 

Bản mạt tu quy tông 
Tôn tỉ dụng kỳ ngữ. 


Mắt - cảnh, tai uà tiếng 
M12 - rùi, lõi mặn cua 
Như thế y mỗi pháp 
Nương rễ, lá tỏa che 

Thân càn? nến cội gốc 
Trên dưới dùng lời riêng. 


Xông có J tuông chứng Ẩạt À0...  — 112 


rong bài giảng vừa rồi, tôi đã giải 

thích ý nghĩa sự độc lập của mọi 
vật. Dù sự vật liên hệ với nhau, đồng thời 
mỗi vật là độc lập. Khi mỗi sinh vật bao gồm 
toàn thế giới, thì mỗi vật thật sự độc lập. 


Thạch Đầu đang nói về bản tánh của 
thực tại vào lúc hầu như mọi người quên 
hết điểm này mà đang phê bình xem phái 
Thiên nào là đúng hay sai. Đó là lý do thiển 
sư Thạch Đâu viết bài thơ này. Ở đây ngài 
đang nói về thực tại từ quan điểm của sự độc 
lập. Phái Nam độc lập và phái Bắc độc lập, 
và không có lý do tại sao chúng ta so sánh 
chúng để quyết định phái nào là đúng. Cả 
hai phái đang trình bày toàn thể Phật giáo 
theo lối riêng của họ - đúng như tông Lâm 
Tế có sự đạt đến thực tại riêng, và tông Tào 
Động có sự đạt đến riêng. Thiền sư Thạch 
Đầu đang chỉ ra điều này. Dù ngài ám chỉ 
cuộc tranh luận giữa hai phái Nam và Bắc, 
đồng thời ngài nói về bản tánh của thực tại 
và giáo lý của Phật là gì đúng nghĩa của nó. 

Bây giờ tôi muốn giải thích những hàng 
này, chúng mô tả thực tại từ quan điểm của 
sự độc lập. 


120 œài bậy 


Mắt — cẳnh, tai 0à tiếng 
M1 — mùi, lõi mặn cua 


Dường như thể Thạch Đầu đang nói 
một cách nhị nguyên vẻ sự tùy thuộc của 
mắt trên đối tượng của nó. Nhưng khi nhìn 
vật gì, nếu quý vị nhìn nó đúng nghĩa thì 
không có gì bị nhìn và không có ai nhìn 
nó. Chỉ khi quý vị phân tích nó thì có ai 
đó nhìn sự vật và sự vật bị nhìn. Một hành 
động có thể được hiểu theo hai cách. Tôi 
nhìn vật nhưng thật sự không có người 
nhìn và không có vật bị nhìn. Cả hai điều 
này đều là sự thật. Ở đây Thạch Đầu đang 
nói về tính thống nhất giữa mắt và sắc. Đó 
là cách những Phật tử quan sát vật. Chúng 
ta hiểu vật trong lối nhị nguyên, nhưng 
chúng ta không quên rằng sự hiểu biết của 
chúng ta là nhị nguyên. Tôi thấy, hay ai đó 
thấy người hay vật gì đó. Có những cách 
hiểu về chủ thể và đối tượng mà tâm suy 
nghĩ của chúng ta sản sinh. Chủ thể và đối 
tượng là một, nhưng chúng cũng là hai. 

Ngài Thạch Đầu nói rằng đối với mắt, 
có sắc. Nhưng đồng thời không mắt, không 
sắc. Khi quý vị nói “mắt”, mắt gồm luôn 
sắc. Khi quý vị nói “sắc”, sắc gồm cả mắt. 


Œ€X)ông có 7 tuông chứng ẨạtHÀ0..  — l2I 


Nếu không có sắc và không có gì để thấy, thì 
mắt không phải là mắt nữa. Vì có gì để thấy, 
mắt mới trở thành mắt. Tai, mũi, lưỡi cũng 
đúng như thế. 

Thiên sư Đạo Nguyên nói, “Nếu không 
có sông thì không có thuyền”. Cho dù 
có một chiếc thuyền, nó sẽ không phải là 
thuyền. Vì có sông, thuyền có thể thành 
thuyền. Thường thì lý do người ta dính mắc 
vào thế giới đối tượng, hay vào vật họ thấy, 
vì họ hiểu vật chỉ theo một lối. Sự hiểu biết 
của họ là vật đó hiện hữu độc lập với họ. Đó 
là lối hiểu thông thường. ˆ 'Ở đây là món ăn 
rất ngọt”. Nhưng bánh trở thành bánh vì 
chúng ta muốn ăn nó. Vì vậy chúng ta làm 
bánh. Không có bánh mà không có chúng 
ta. Khi chúng ta hiểu sự vật theo cách này, 
chúng ta đang thấy bánh nhưng chúng ta 
không thấy bánh. Đây là giữ giới. 

Có le quý vị sẽ giết vài thú vật hay côn 
trùng. Nhưng khi nghĩ, “Có nhiều sâu ở đây 
và chúng là những côn trùng có hại, vậy ta 
phải giết con này”, là quý vị hiểu sự vật theo 
lối nhị nguyên. Thật ra, sâu và người là một. 
Chúng không khác nhau. Không thể giết 
một con sâu. Dù chúng ta nghĩ mình đã giết 
nó, chúng ta không giết. Dù quý vị bóp chết 


122 &2ài bảy 


con sâu, nó vẫn sống. Hình thể tạm thời đó 
có thể mất đi, nhưng khi nào toàn thế giới, 
gôm cả chúng ta còn hiện hữu, chúng ta 
không thể giết một con sâu. Khi chúng ta 
hiểu được như thế, chúng ta có thể giữ giới 
hoàn toàn. 


Nhưng dù vậy, chúng ta không nên giết 
bất cứ vật gì mà không có lý do, hay chúng 
ta không nên giết bằng cách tạo vài lý do tiện 
lợi. “Vì sâu ăn rau củ, tôi phải giết chúng”. 
“Giết thú vật đâu có gì sai, vậy tôi giết sâu”. 
Giết thú vật và bào chữa cho hành động của 
quý vị qua vài lý do không phải là cách của 
chúng ta. Thật ra, khi giết thú vật, quý vị 
không cảm thấy tốt thế. Điều đó cũng được 
bao gồm trong sự hiểu biết của chúng ta: 
“Dù cho không cảm thấy tốt lắm về nó, tôi 
phải giết. Cho dù không thể, tôi vẫn phải 
giết một con thú”. Trong cách này, sự vật 
tiếp tục trong thế giới rộng lớn. 

Dính vào vài ý tưởng về giết hay không 
giết, hay vài ý tưởng về tại sao chúng ta giết 
hay không giết, là không phải cách giữ giới. 
Cách giữ giới là có sự hiểu biết hoàn toàn 
về thực tại. Đó là cách quý vị không giết. 
Quý vị hiểu chứ? Cách quý vị hiểu bài giảng 
của tôi, cách quý vị tọa thiền, là cách quý 


Œ€X)ông có 7 tuông chứng ẨạtHÀ0..  — 123 


vị không giết. Nói cách khác, quý vị không 
nên chỉ sống trong thế giới nhị nguyên. Quý 
vị có thể quán thế giới này từ quan điểm nhị 
nguyên và từ quan điểm của tuyệt đối. “Giết 
là không tốt”, là quan điểm nhị nguyên. “Dù 
nghĩ mình giết, quý vị không giết”, là quan 
điểm tuyệt đối. Cho dù phạm giới, nếu sau 
đó quý vị rất hối tiếc, nếu quý vị nói “tôi xin 
lỗi” với con sâu, đó là lối của Phật. Theo lối 
này, sự tu tập của chúng ta sẽ tiếp tục mái. 
Quý vị có lế nghĩ rằng, nên tuân giữ giới 
theo nghĩa đen, còn không, quý vị không 
thể là Phật tử. Nhưng nếu quý vị cảm thấy 
tốt chỉ vì giữ vài giới, đó cũng không phải 
cách. Cảm thấy hối tiếc khi chúng ta giết 
thú được gồm trong giới. Mọi người đều 
hết lòng trong hành động này. Nhưng cách 
chúng ta làm và cảm nhận có lẽ không giống 
với mọi người. Một người không có ý tưởng 
về giới hay chứng đạt. Người khác đang cố 
tạo cho chính mình cảm giác tốt qua hoạt 
động tôn giáo hay tuân giữ giới luật. Đó 
không phải là lối của Phật tử. 

Lối của Phật tử là, trong một chữ — từ 
bi. Từ bi nghĩa là khuyến khích người khi họ 
cảm thấy tích cực và cũng giúp họ loại bỏ 
phiền não. Đó là tình yêu chân thật. Không 


124 œ&2à¡ bẩy 


chỉ cho hay nhận vật gì hay giữ giới là chúng 
ta hành đạo. Chúng ta tu tập lối của chúng 
ta với sự vật như chúng xảy ra cách tự nhiên. 
Đi với người, đau khổ với họ, giúp họ khuây 
khỏa nỗi đau khổ, và khuyến khích họ tiếp 
tục mãi. Đây là cách chúng ta giữ giới. Chúng 
ta thấy vật nhưng chúng ta không thấy vật. 
Chúng ta luôn cảm thấy sự đồng nhất của 
thế giới chủ thể và thế giới khách thể, sự đồng 
nhất của mắt và sắc, sự đồng nhất của lưỡi và 
vị. Vì vậy chúng ta không dính mắc vào vật gì 
theo lối đặc biệt, và chúng ta không cảm thấy 
tốt đặc biệt vì sự tu tập của Phật tử chúng ta. 
Khi tu tập lối này, chúng ta độc lập. Đó là 
những gì ngài Thạch Đầu đang nói đến. 


Nhiên y nhất nhất pháp 
Y căn diệp phân bố 


Như thế y mỗi pháp 

Nương rễ, lá tỏa che 
Mắt, mũi, lưỡi, tai; thấy, ngửi, nếm 
và nghe: tất cả là pháp, và mỗi pháp cắm 
rễ trong cái tuyệt đối, đó là Phật tánh. Khi 
quan sát nhiều vật, chúng ta nên nhìn vượt 
trên sự xuất hiện của chúng và biết cách mỗi 
vật hiện hữu. Vì cội rễ, chúng ta hiện hữu; 
vì Phật tánh tuyệt đối, chúng ta hiện hữu. 


€X)ông có 7 tuông chứng ẨạtHÀ0.. — 125 


Hiểu như thế, chúng ta có sự đồng nhất. 
Bản mạt tu quy tông 
Tôn tỉ dụng kỳ ngữ 


Thân cành nên UÊ gốc 
Trên dưới dùng lời riêng 


Từ ngữ chúng ta dùng thì khác nhau — 
những từ tốt và những từ xấu, những từ tôn 
quý và những từ tầm thường — nhưng qua 
những từ ấy chúng ta sẽ hiểu được bản chất 
tuyệt đối hay cội nguồn của pháp. Đó là những 
gì ngài Thạch Đầu đang nói đến ở đây. 


Trong Bonmo-kyo, một kinh quan trọng 
về giới luật có nói, “Thấy là không thấy, và 
không thấy là thấy”. Ăn thịt là không ăn thịt, 
không ăn thịt là ăn thịt. Quý vị hiểu giới chỉ 
theo một lối. Quý vị giữ giới không ăn thịt, 
nhưng không ăn thịt là ăn thịt. Thật ra, quý 
vị đang ăn thịt. Quý vị hiểu chứ? Đó là cách 
chúng ta giữ giới. “Đừng tà dâm”. Thấy một 
phụ nữ là không thấy phụ nữ. Không nhìn 


phụ nữ là nhìn phụ nữ. 


Có hai vị tăng cùng đi với nhau, và họ 
đến một con sông lớn không có cầu bắc qua. 
Đang khi họ đứng trên bờ, một cô gái đẹp 
đi đến. Một thầy cõng cô gái qua sông. Sau 


126 œ&2à¡ bẩy 


đó, vị tăng kia giận dữ, “Huynh là tăng sĩ! 
Huynh phạm giới không được chạm đến 
đàn bà. Tại sao huynh làm thế?” Vị tăng 
giúp cô gái trả lời, “Anh vẫn còn mang cô 
gái theo, tôi quên cô ta rồi. Anh là người 
phạm giới”. Có thể một vị tăng cõng cô gái 
thì không hoàn toàn đúng, nhưng như tất 
cả chúng sinh là quý vị, chúng ta nên giúp 
họ cho dù phạm giới của Phật tử. Nếu quý 
vị nghĩ về giới trong giới hạn hay theo chữ 
nghĩa, đó thật sự là phạm giới. Nếu quý vị 
nghĩ về giới chỉ trong giới hạn hay theo lối 
từ chương, điều đó thật là phạm giới. Vì vậy, 
nhìn phụ nữ là không nhìn phụ nữ. Khi vị 
tăng cõng cô gái qua sông, thật ra ông không 
giúp cô ấy. Quý vị hiểu không? Vậy không 
giúp cô ta là giúp cô ta đúng nghĩa. 

Khi quý vị bị dính vào giới theo lối nhị 
nguyên — đàn ông và đàn bà, tăng và tục — 
đó là phạm giới và là hiểu biết nghèo nàn về 
giáo pháp của Phật. Không có ý tưởng chứng 
đạt, không có ý tưởng làm gì cả, không có 
ý tưởng tu tập đúng nghĩa, chỉ ngồi thôi là 
cách của chúng ta. Hoàn toàn chú tâm vào 
việc ngồi thiên là tọa thiền của chúng ta. Và 
đây là cách chúng ta giữ giới. Đôi lúc chúng 
ta giận dữ, và đôi lúc chúng ta cười. Đôi lúc 


CXbông có ý tưởng chứng Ẩạtnào... ——————————— 127 


chúng ta nổi điên với quý vị bạn bè, và đôi 
lúc chúng ta nói tử tế với họ. Nhưng thật 
ra những gì chúng ta làm chỉ là tuân theo 
đường lối của chúng ta. Tôi không thể giải 
thích nó thật tốt, nhưng tôi nghĩ quý vị phải 
hiểu ý tôi. 


128 œài bậy 


THẢO LUẬN 


Học 1ê»: Con không cảm thấy nói về 
Phật giáo hay Tham Đồng Khế giống với 
cuộc sống hay sự tu tập của con. Con cảm 
thấy vài tách biệt. Nói về nó dường như cái 
gì khác. Nó khác lối. 

Đại s SuzuÉ¿: Tôi tự cảm thấy lối đó 
khá lâu. Khá khó khăn để truyền đạt cảm 
nhận qua lời nói. Đó là lý do những lão sư 
vặn lỗ mũi hay đánh học trò mình. “Ngay 
đây! Anh đang nghĩ gì thế?” Trong khoảnh 
khắc, đó là điểm quan trọng. Tôi đang đi 
lòng vòng điểm quan trọng, vì thế tôi dùng 
lời. Chúng ta nói theo kiểu gãi ngứa ngoài 
giày. Nó không ích gì nhiều, nhưng tuy vậy 
tôi phải nói. 

Học ê»: Thầy nói rằng khi chúng ta giết 
sâu bọ hay côn trùng, chúng ta không thể giết 
nó chừng nào mọi vật còn ở đây. Có phải 
thầy nói rằng vật nào luôn luôn là vật nấy, bài 
giảng này luôn luôn là bài giảng này không? 

Đại vs S2: Khi quý vị thấy sự vật 
như-chúng-là, thì nó là vậy. 


€X)ông có 7 tuông chứng ẨạtHÀ0..  — 122 


Học 2z: Nếu thân con sâu chết, cái gì 
sẽ xảy ra với nghiệp của nó? Con sâu đi đâu? 


Đại s ŠuzwÈ¿: Con sâu đi đến nguồn 
của thực tại. Chúng biết nơi đi. Khi chúng 
ta nói theo lối này, quý vị sẽ cảm thấy chỉ 
là nói chuyện. Nhưng khi quý vị đau khổ 
nhiều, biết điều đó là một khuây khỏa lớn. 

Học 2/ê»: Sự khác nhau giữa thầy và con 
là gì? 

Đại sự S27: Có khác và không khác. 
Đó là lý do chúng ta tu tập với nhau. Vì có 
vài khác biệt, chúng ta tu với nhau, và vì 
chúng ta không khác nhau nên chúng ta tu 
với nhau. Nếu quý vị hoàn toàn khác tôi, 
không có lý do để quý vị tu tập với tôi; và 
nếu chúng ta hoàn toàn như nhau, chúng ta 
không có lý do tu tập với nhau. Vì chúng ta 
khác nhau, chúng ta tu lối của chúng ta và 
vì chúng ta vốn giống nhau, chúng ta tu tập 
lối của chúng ta. Không khác và khác. Việc 
này không dễ hiểu. Tu theo truyền thống 
bắt đầu từ nguồn giáo pháp, nó là Không, là 
tuyệt đối, là bất nhị. Quý vị thường bị hấp 
dẫn bởi sự vật qua mắt hay mũi, qua cảnh 
hay mùi vị hay vài hình tướng, nhưng không 
qua nguồn của giáo pháp. Nguồn cội nguyên 





130 œ&2ài bẩy 


thủy thì không phải là thứ có thể diễn tả 
được, vì thế chúng ta nói “lời không lưỡi”. 
Chúng ta đang nói về cái mà không thể nói 
đến. Đó gọi là Teisho, không “thuyết giảng”. 
Chúng ta có thể giải thích điều này bằng lời, 
nhưng chúng ta đang giải thích về Không, vì 
thế chúng ta gọi những lời này là “ngón tay 
chỉ mặt trăng”. Nếu quý vị hiểu mặt trăng 
là gì rồi thì ngón tay không cần nữa. Những 
gì quý vị hiểu không phải lời của tôi. Quý vị 
nên nhận ra bằng kinh nghiệm thật của quý 
vị những gì tôi muốn nói. Không thấy được 
điểm này, vì thế quý vị cảm thấy tôi đang 
nói theo cách ngụy biện mà trông giống như 
cái được gọi là lối của Phật tử. Lối của Phật 
tử thì không có những lời này, nhưng có ý 
nghĩa nằm đằng sau ngôn từ. 


Học 1z: Trong việc giết sâu bọ không 
có ngôn từ hay ký ức hay bất cứ gì. Chỉ có 
kinh nghiệm vẻ giết sâu bọ. Đó có phải 
là thầy dẫn người về nguồn không? Kinh 
nghiệm giết sâu có phải là không nói về nó 
không, thưa thây? 

Đại sứ ŠwzuÊ: Vào lúc đó không cần 
phải cảm thấy có vẻ như Phật tử tốt hay ông 
thầy ác độc hay nghĩ về phạm giới. Khi quý 


vị đang làm vườn với mục đích nào đó, quý 


Œ€X)ông có 7 tuông chứng ẨạtHÀ0.. — 131 


vị sẽ bị thu hút hoàn toàn vào hành động 
đó. Đôi khi quý vị có thể nổi điên vì mấy 
con sâu, nhưng không ai có thể chỉ trích quý 
vị. Nếu quý vị bị đuổi khỏi Tassajara vì giết 
nhiều sâu, quý vị nên đi. “Được rồi, tôi sẽ 
đi!” Quý vị nên có tự tin đó — không tự tin, 
hãy tự tin nhiều hơn. Quý vị sẽ không phải 
chống đối ai. Nếu quý vị có sự hiểu biết về 
những gì quý vị làm như thế, thế thì tốt — 
con đường là ở đó. 


Học z/ê¿: Khi chúng ta nói chúng ta 
không nên làm hại chúng sinh, sâu bọ hay 
bất cứ gì khác, chúng ta nói thế vì không thể 
làm hại chúng, hay là làm hại chúng là sai, 
hay cả hai? 


Đại sự SuzwuÈ¿: Cả hai. Và chúng ta nên 
biết rằng không thể. Tại sao không thể, vì 
chúng chỉ là danh từ. Danh từ không thể 
đến được chỗ đó. Chỉ khi bị danh từ trói 
buộc, quý vị nói “có thể” hay “không thể”. 
Giết vật gì, hy sinh vật gì - đó là cách quý 
vị thật sự sống mỗi ngày. Ấp dụng lời Phật 
dạy chỉ để chính quý vị có vài biện hộ là 
một hiểu biết Phật giáo rất hời hợt, dù quý 
vị cảm thấy tốt hơn. Khi giết vật gì, quý vị 
không thể giúp mình cảm thấy xấu. Đây 
cũng là một hiểu biết hời hợt. Nhưng đó 


132 œ&2ài bẩy 


không có nghĩa quý vị đang làm sai, vì quý vị 
thật sự không giết. Cả hai là sự thật. Nhưng 
nếu quý vị nói, “Vì tôi không giết gì cả nên 
giết cũng được thôi”, đó là sai, vì quý vị đang 
dính mắc vào một ý tưởng hay một giới mà 
chính nó chỉ là ngôn từ. Nó không phải là 
tấm lòng chân thật, cảm nhận chân thật của 


Phật. 


Học 0ê»: Đại sư, mọi thú vật đều có lối 
sống, ăn, nuôi nấng con cái, và liên hệ với 
thế giới, đang duy trì pháp hay đạo đặc biệt 
của chúng. Con người cũng không có một 
lối sống, ăn và nuôi nấng con cái đặc biệt mà 
đang duy trì pháp hay đạo của chúng ta sao? 

Đại sz Suz„uÈ¿: Không tuyệt đối. Hơn 
nữa, chúng ta phải nỗ lực hết sức để duy 
trì pháp — đó là điều mà những lời này nói 
đến. Ngôn từ là cần thiết, nhưng dù chúng 
cần, quý vị không nên nghĩ chúng hoàn hảo. 
Chúng ta nên cố gắng không ngừng để đưa 
ra pháp mới, giới mới. Chúng ta nói, “Đây 
là đời sống con người”. Nhưng đời sống 
con người này là cho hôm nay, không phải 
ngày mai. Ngày mai chúng ta phải có những 
cách tốt hơn để sống. Nỗ lực này nên được 
tiếp tục. Khi chúng ta cảm thấy xấu, nghĩa 
là chúng ta nên cải thiện lối của chúng ta. 


CX)ông có ý tưởng chứng Ẩạtnào... ———————— 133 


Nhưng quý vị không nên mong chờ một 
pháp hoàn hảo nói rõ “quý vị nên” hay “quý 
vị không nên”. Không ai có thể khăng khăng 
theo lối riêng của mình, nhưng chúng ta nên 
thông cảm nỗ lực để cải thiện pháp của họ. 
Điều này có ý nghĩa chứ? 

Học 2/ê»: Thầy nói rằng chúng ta phải 
luôn luôn, mỗi ngày, cải thiện cách của 
mình, nỗ lực tối đa. Con cũng đã nghe thầy 
nói, “Để giáo pháp chân thật được truyền 
thừa, đệ tử phải vượt hơn thây”. 


Đại s ŠuzuÊ¿: Vâng. “Vượt hơn” cũng 
là một từ nhị nguyên, vì vậy chúng ta không 
nên mắc vào nó. Không có lý do tại sao tôi 
thấy tốt hay xấu nếu quý vị vượt qua tôi. 
Nói về cái tốt hơn chỉ là ngôn từ. Ngay cả 
tạo một trang pháp mới là rất khó. Dù cho 
quý vị có phát minh gì mới, đức Phật luôn 
luôn chờ quý vị ở đó. Phật sẽ nói, “Ó, đến 
đây! Tốt lành cho con! Hãy đến gần ta hơn. 
Ta có vài việc nữa cho con”. Rất khó vượt 
qua giáo pháp của Ngài! 


se^ cSe^ Sh&^ 





` BÀI8 





Trong ánh sáng có bóng tối 


Đương minh trung hữu ám 
Vật dĩ ám tương ngộ 
Đương ám trung hữu minh 
Vật dĩ minh tương đổ. 


Ngay trong sáng có tối 
Chú lấy tối gặp nhau 
Ngay trong tối có sáng 
Chú lấy sáng nhìn nhau. 


rước hết tôi nói về hai từ s⁄øø và 

zZ/. Sáng là thế giới nhị nguyên, 
tương thuộc của ngôn từ, thế giới tư tưởng, 
thế giới hữu hình trong đó chúng ta sống. 
Tối là chỉ cho tuyệt đối, nơi không có giá 
trị trao đổi, hay giá trị vật chất hay cả giá trị 
tinh thần - thế giới mà ngôn từ và tâm suy 
nghĩ của chúng ta không thể với tới được. 


S@rong ánh sáng có bóngtổ 7 135 


Sống trong lãnh vực của nhị nguyên, chúng 
ta phải có một sự hiểu biết tốt về tuyệt 
đối, điều mà có thể chúng ta nghĩ là một 
thần linh. Nhưng trong Phật giáo, chúng ta 
không có bất cứ ý tưởng đặc biệt nào về thần 
linh. Tuyệt đối là tuyệt đối vì nó vượt trên 
lý trí hay tư tưởng nhị nguyên của chúng ta. 
Chúng ta không thể phủ nhận thế giới tuyệt 
đối này. Nhiều người nói rằng Phật giáo là 
vô thần vì chúng ta không có ý tưởng đặc 
biệt về Thượng đế. Chúng ta biết có tuyệt 
đối, nhưng chúng ta biết nó vượt khỏi giới 
hạn của tâm suy nghĩ, vì thế chúng ta không 
nói nhiều lắm về nó. Đó là những gì chúng 
ta muốn nói về “227” 

“Đương minh trung hữu ám” — Mø⁄ 
/rone sáwge có rối Đây là phiên dịch theo 
nghĩa đen, nhưng dịch như thế không có ý 
nghĩa lắm. Vì vậy chúng ta phải hiểu ý nghĩa 
thật sự của “có ”. Trong tiếng Nhật, “có ” 
được hiểu theo hai nghĩa. Khi chúng ta nói 
có vật gì đó trên bàn, hay trên mặt đất, hay 
trong Tassajara — vật gì đó trên hay trong 
vật khác. Và khi chúng ta nói, “Tôi có hai 
tay” hay “Irong quý vị có hai tay”. Điều này 
chỉ ra sự tương quan rất gần giữa sáng và 
tối, giống như tương quan giữa da và chính 


136 Cải tn 





tôi. Câu “Ngay trong sáng có tối” có vẻ nhị 
nguyên hơn. Quý vị có thể nói, “Tôi có da” 
hay “Lôi có tay”. Nhưng tay và da là một 
phần của quý vị, vì vậy thật ra nó không 
phải là nhị nguyên. Da là chính quý vị. Tay 
của quý vị là tay của quý vị. Quý vị nói, “Tôi 
có hai tay”. Nhưng tay quý vị có thể sẽ buồn 
cười khi quý vị nói thế. “Ô! Chúng tôi là 
một phần của bạn, mà bạn còn nói bạn có 
hai tay. Bạn muốn nói gì? Có phải muốn nói 
bạn còn có hai tay nữa ngoài chúng tôi ra?” 
Nếu có thể, tôi nghĩ nên có cách khác để 
trình bày điều này. 


Trong những dòng này, “có” nghĩa là 
một sự tương quan rất gần giữa sáng và tối. 
Và thật sự tối chính là sáng. Tối và sáng 
ở trong tâm của quý vị. lrong tâm, quý 
vị có vài chuẩn mực hay thước đo về căn 
phòng này sáng tối ra sao. Nếu nó sáng bất 
thường, quý vị có thể nói căn phòng là sáng; 
nếu nó tối bất thường, quý vị có thể nói nó 
tối. Nhưng quý vị có thể nói, “Phòng này 
là sáng”, đồng thời người khác có thể nói 
“Phòng này rất tối”. Người nào đến từ San 
Francisco ban đêm có thể nói, “Ô, Tassajara 
quá tối”. Nhưng người nào từ một cái hang 
đến đây có thể nói, “lassajara rất sáng, như 


S@rong ánh sáng có bóngtổ 7 137 


một thủ đô”. Ý tưởng sáng tối ở trong chúng 
ta. Vì chúng ta có chuẩn mực nào đó để nói 
sáng hay tối, nhưng thật sự sáng là tối và tối 
là sáng. 

Dù chúng ta nói “tối”, không có nghĩa 
là không có gì ở đó. Khi quý vị có ánh sáng, 
quý vị có thể thấy nhiều sự vật, như là người 
Cáp-ca và người Nhật, đàn ông và đàn bà, 
đá và cây. Những vật này xuất hiện trong 
ánh sáng. Khi chúng ta nói “tối” hay “thế 
giới của tuyệt đối”, vượt trên tư tưởng, quý 
vị có thể nghĩ đây là một thế giới hoàn toản 
khác hẳn thế giới loài người của chúng ta, 
nhưng đó cũng là một sai lắm. Nếu quý vị 
hiểu tối như thế thì không phải là nghĩa tối 
ở đây. 

Quý vị đang chuẩn bị thức ăn cho đám 
cưới của Ed và Meg. Quý vị có thể dọn nhiều 
món ăn khác biệt, đặt chúng vào những dĩa 
khác nhau. Đây là súp, đây là xà-lách, đây 
là món tráng miệng. Đó là sáng. Nhưng khi 
quý vị ăn, những thức ăn khác nhau sẽ được 
trộn trong bụng. Rồi không còn súp, không 
bánh mì, không món tráng miệng. Vào lúc 
đó tất cả chúng hoạt động với nhau. Khi 
những món khác nhau nằm trên dĩa, chúng 
chưa vận hành, vì thế chúng chưa thật sự là 


138 Cài tám 





thức ăn; đó là sáng. Khi ở trong bụng quý 
vị, nó là tối; nhưng dù trong tối, vẫn có rau 
diếp, súp và mọi thứ. Thức ăn là đồng: chỉ 
khi thay đổi hình dạng nó mới bắt đầu hoạt 
động. Irong cái tối tuyệt đối, sự vật xuất 
hiện như thế. Trong “sáng” quý vị thấy tốt; 
thấy như thể quý vị có một dĩa đặc biệt trước 
mặt, nhưng thức ăn chưa phục vụ đúng mục 
đích của nó. 

Khi không biết mình đang làm gì, thật 
sự quý vị đang hoạt động trọn vẹn với một 
tâm tràn đây. Khi đang nghĩ, quý vị chưa 
phải là làm việc. Khi quý vị bắt đầu làm việc, 
cả hai mặt sáng và tối cùng ở đó. Khi quý 
vị thật sự tu tập theo con đường của Phật 
tử, có một bên sáng và một bên tối, và sự 
tương quan giữa sáng và tối là tương quan 
“có” này, giống như tương quan giữa da và 
thân. Quý vị không thể nói thật sự cái gì là 
da và cái gì là thân. 

“Vật dĩ ám tương ngộ” — Có #Øy zố? gặp 
zau. "CGặp” ngụ ý quý vị đối xử với người 
mình gặp như một người bạn. Quý vị gặp 
hay chạm trán theo lối những đám mây gặp 
núi. Ở đây là núi Tassajara, có những đám 
mây, và những đám mây từ biển sẽ gặp núi. 
Sự tương giao này là gặp. Quý vị không nên 


S@rong ánh sáng có bóngtổ 7 139 


gặp người chỉ với sự hiểu biết về tối. Nếu 
quý vị gặp bạn mình với đôi mắt nhắm, bỏ 
qua tuổi tác, bỏ qua vẻ đẹp, bỏ qua tất cả 
những đặc tính của họ, quý vị sẽ không gặp 
bạn mình. Đó chỉ là sự hiểu biết một bên, 
vì trong tối có sáng. Dù cho tương giao giữa 
quý vị và bạn bè rất thân tình, bạn bè vẫn là 
họ và quý vị là quý vị. Có lẽ sự tương quan 
giống như giữa vợ chồng. Chồng là chồng và 
vợ là vợ; đó là sự tương quan thật sự. Đừng 
gặp bạn mình mà không có sự hiểu biết về 
sáng hay nhị nguyên. Sự tương quan gần gũi 
là tối vì, nếu sự tương quan quá gần, quý vị 
là một với người khác. Nhưng quý vị vẫn là 
quý vị và bạn của quý vị là họ. 

Dòng ba và bốn song song với dòng một 
và hai, cùng nói về sự việc giống như một và 
hai, nhưng theo lối khác. “øzy zrøøg rối có 
sáng, chó lấy sáng nhu nhau”. `Ï rong tối, ngay 
cả khi chúng ta ở trong một tương giao thân 
tình như giữa nam nữ. Nhị nguyên này là 
sáng. Nhưng quý vị không nên nhìn những 
người khác với con mắt chỉ thuộc sáng, vì 
mặt khác của sáng là tối. Sáng và tối là hai 
mặt của một đồng xu. 

Chúng ta có thể bị những định kiến 


vây hãm. Nếu có một kinh nghiệm xấu về 


140 Cài tám 





ai, quý vị có thể nghĩ, “Ô, hắn là người 
xấu, hắn luôn luôn tầm thường đối với tôi”. 
Nhưng điều này có thể không phải vậy. Quý 
vị đang nhìn anh ta với con mắt chỉ ở bên 
sáng. Quý vị nên biết tại sao anh ta là tâm 
thường đối với quý vị. Vì sự tương giao quá 
gần, quá thân tình, nhiều hơn sự tương giao 
giữa hai người. Chỉ là một. Vì thế khi anh 
ta giận, quý vị sẽ giận. Khi một người giận, 
người kia sẽ giận. Quý vị cần hiểu mặt khác 
của sáng, là tối. Rồi thì dù quý vị trở nên 
giận dữ, quý vị sẽ không thấy tệ lắm. “Ó, 
hắn giận tôi như thế vì hắn rất gần tôi”. Khi 
quý vị nghĩ anh ta xấu thì khó đổi ý tưởng 
về anh ta. Sự thật có lẽ đôi khi anh ta xấu, 
nhưng ngay bây giờ quý vị không biết anh ta 
xấu hay tốt. Quý vị phải thấy. 

Chúng ta không nên bám vào ý tưởng 
sáng hay tối, chúng ta không nên bám vào ý 
tưởng bình đẳng hay khác biệt. Hầu hết mọi 
người, một khi có ác cảm với ai, sẽ thấy hầu 
như không thể đổi cảm nhận của họ được. 
Nhưng nếu chúng ta là Phật tử chúng ta có 
thể chuyển tâm mình từ xấu qua tốt và từ 
tốt qua xấu. Nếu quý vị có thể làm như thế, 
“xấu” không có nghĩa là xấu, và “tốt” không 
có nghĩa là tốt nữa. Nhưng đồng thời tốt 


Song ánh sáng có bóng l4 


là tốt và xấu là xấu. Quý vị hiểu chứ? Theo 
lối này, chúng ta sẽ hiểu sự tương giao giữa 
chúng ta. Có một bài thơ: 


Mẹ là ni xanh 

Và con là mây trắng. 
Ở bên nbau suốt 0À), 
Mà bọ cbưa từng biết 
Ai là mẹ Uà 4i là c0n. 

Núi là núi và mây trắng là mây trắng, 
mây trắng suốt ngày lượn lờ quanh núi như 
những đứa con. Có núi xanh và có mây 
trắng, nhưng chúng không biết rằng có mây 
trắng hay núi xanh. Cho dù chúng không 
biết, chúng biết rất rõ - rõ đến nỗi chúng 
không biết. 

Đó là kinh nghiệm quý vị sẽ có khi tu 
tọa thiền. Quý vị sẽ nghe côn trùng và dòng 
suối. Quý vị đang ngôi và suối đang chảy, và 
quý vị nghe nó. Dù nghe, quý vị không có ý 
tưởng về suối và không có ý tưởng tọa thiên. 
Quý vị chỉ ở trên chiếc bề đoàn đen. Quý vị 
chỉ ở đó như núi xanh cùng mây trắng. Sự 
tương giao này được giải thích đầy đủ trong 
bốn dòng của Tham Đồng Khế. 


142 Cài uữn 





THẢO LUẬN 


Học /êu: Đại sư! Thầy đang dùng bản 
dịch nào? 


Đạ¿ sự ŠSuzuÈ¿; Chúng tôi đang dùng 
nhiều bản. Một bản không thể hoàn hảo. 
Thật khó, hầu như không thể dịch vì không 
có những tương đương chính xác. “Có” ở 
đây có thể hiểu “không có gì” — “có” nghĩa 
là “không có”. “Sáng” nghĩa là “tối”. Nhưng 
“sáng” không có nghĩa là vật nào đó nếu nó 
cũng nghĩa là “tối”. Đó là lý do tôi nói “hàng 
hai” sớm hơn. Sáng? Tối? Nó là gì? Cái gì là 
nó? Nhưng vẫn có cả hai sáng và tối. 

Không nên có bất cứ câu hỏi nào về điểm 
này, nhưng nếu quý vị có câu hỏi thì vui lòng 
hỏi tôi — nếu quý vị muốn ăn đòn [Cười]. 

Học 1ê»: Đại sự, phải nhắm vào cái gì? 
Thầy nói rằng những đám mây không biết 
chúng là con của núi và ngược lại, nhưng khi 
con người chúng ta mở và xếp bát ăn của chúng 
ta, chúng ta nhằm vào đó và không lắng nghe 
tiếng suối. Đó là một hoạt động khác nhau. 


Tại sự Šuzw£¿: Đó là hoạt động giống nhau. 


Song ánh sáng có bóng 7 143 


Học 1n: Đối với con nó khác. 

Đại sự S2£¿: Đó là tại sao quý vị ăn 
đòn [Cười]. Khi quý vị nhắm thật sự thì 
có sáng và tối cùng nhau, nhưng khi quý vị 
đang nghĩ về nó thì có hai bên. Giờ quý vị 
đang hỏi là quý vị đang suy nghĩ, thật khó 
cho tôi để trả lời. Tôi có lẽ phải rất giận quý 
vị. Đó là cách duy nhất. Nếu quý vị ăn đòn, 
có lẽ quý vị sẽ ngừng suy nghĩ về nó. 

Học 1/êz: Đại sư, tại sao chúng ta cạo đầu? 


Đại sự Šuz„È¿: Vì như thế tâm suy nghĩ 
của quý vị sẽ đi một cách trơn tru như thế 
này [chà hai tay lên đầu đã cạo của ngài]. 
Sáng - tối rất trơn tru. Và để bỏ những vật 
trang sức. Chúng ta không nên có bất cứ gì 
không cần thiết. 


Học 1/êz: Kinh Kim Cang nói rằng chúng 
ta đau khổ bất hạnh trong đời này vì những 
tội lỗi đã phạm trong quá khứ, và rằng do đau 
khổ và bất hạnh bây giò, chúng ta sẽ kết thúc 
những lỗi lầm hay nhận trừng phạt, chuộc lỗi 
và mở lối giác ngộ. Nó có vẻ như một gánh 
quá nặng. Con không hiểu. Nó thêm một 
chiều kích mới vào vấn đề của con. 

Đại s SuzwÈ¿: Nó sẽ giúp đỡ. Bởi vì bây 
giờ quý vị đau khổ không có nghĩa rằng ai 


144 Cài tán 





đó làm quý vị đau khổ mà do chính quý vị 
gây ra. Nếu quý vị hiểu như thế, quý vị sẽ 
không phản nàn. Nhưng đồng thời nếu quý 
vị hiểu đời quý vị chỉ từ quan điểm nghiệp, 
sự giải thích nhị nguyên tại sao chúng ta 
đau khổ, quý vị đã bị ý tưởng nghiệp trói 
buộc. Chúng ta nên thoát khỏi cái thấy một 
bên. Cho dù chúng ta nói “nghiệp”, nghiệp 
không hiện hữu. Nhưng nếu không có 
nghiệp, thì quý vị có thể nói, “Bất cứ gì tôi 
làm, đều được cả”. Có nghĩa là quý vị bị ý 
tưởng về 'tối” trói buộc. Ngày trước chúng 
ta đã thảo luận tại sao chúng ta giết sâu bọ. 
Chúng ta phải giết chúng, nhưng không có 
nghĩa giết là đúng. Không đúng hết. Chúng 
ta nên hiểu hành động của mình cả hai phía. 
Nếu không thấy tốt lắm về nó, quý vị nên 
cố gắng hơn, nên tìm ra cách để bảo vệ hoa 
màu mà không quấy rây sâu bọ. Nhưng quý 
vị không nên mất quá nhiều thì giờ hay sự 
tu tập của quý vị sẽ đau khổ. Dù sao, quý 
vị phải tiếp tục tìm thấy vài ý tưởng tốt lần 
lượt từng cái một. 


Học 1z: Đại sư, sự khác nhau giữa 
hiểu biết sự vật hay hành động từ hai phía 
và không hiểu gì về chúng là gì? 


Đạ¿ ø¿ Szu&¿: OI Không cần nói về 


Song ánh sáng có bóngtố 145 


không hiểu gì cả [cười]. Nếu có dịp nghe 
giảng hay đọc sách, quý vị sẽ hiểu gì đó. 

Chân lý là chân lý. Không có hai chân 
lý, chỉ một. Khi quý vị hiểu chân lý chỉ với 
tâm mình, quý vị có thể cảm thấy đó là chân 
lý. Nhưng so sánh với hoạt động thật sự của 
quý vị hay cảm nhận, hay đời sống, chân lý 
mà quý vị hiểu với tâm không phải là chân 
lý thật sự. Vì cuộc sống thật sự của chúng 
ta không dễ dàng như chúng ta nghĩ. Dễ bị 
thuyết phục rằng vài ý tưởng chúng ta có là 
chân lý hoàn hảo. Nó chưa thật với chúng 
ta vì sự suy nghĩ đó không phù hợp với đời 
sống thật sự của chúng ta. 


Vì vậy có hai cách hiểu chân lý. Một cách 
là chân lý lý thuyết. Chúng ta nói, “Chúng tôi 
hiểu”, nhưng sự hiểu biết đó chỉ là hiểu biết 
lý thuyết. Dù chúng ta hiểu nó hay không, 
chân lý vẫn là chân lý — dù đức Phật có xuất 
hiện trên thế giới này hay không, chân lý là 
chân lý. Cách thứ hai, một vật có thể thật đối 
với một vị Phật hay người giác ngộ, nhưng 
không thật với chúng ta. Chúng ta không thể 
chấp nhận chân lý nên tảng như nó là, vì vậy 
với chúng ta nó có vẻ không thật. Đó là chân 
lý chúng ta làm với trong tu tập. Từ quan 
điểm tu tập, chân lý không luôn luôn là thật. 


1á6 Cài tán 





Học z/¿: Dù trong thời Phật có nhiều 
hành giả đắc định, đức Phật không chấp 
nhận định này cho đến khi nó được kết hợp 
ngay với sự thư thái. Đó có phải là những gì 
thây vừa nói? 

Đạ/ sz 5u2/Ê¿ Vâng. Chú trọng vào 
vài ý niệm không phải là cách của chúng ta. 
Chúng ta nhấn mạnh vào cuộc sống thật sự 
hơn. Đó là lý do chúng ta phải tu tập. Tất 
cả chúng ta có Phật tánh là thật, dù Phật có 
nói hay không. Nhưng bất hạnh là hâu hết 
chúng ta không nhận ra chúng ta có Phật 
tánh. Tôi không biết tại sao. 

Học uiên: Khi một người đến để thấy 
tối trong sáng và sáng trong tối, cuối cùng 
chúng có giống nhau không hay vẫn luôn 
tách biệt tối và sáng? 

Đại sự ŠzwÈ;: Vâng, chúng nó đồng 
một vật, nhưng tâm biếng nhác của chúng ta 
tách tối ra khỏi sáng. Lao vào sáng để tìm tối 
trong sáng, để tìm Phật tánh trong tọa thiển 
hoàn hảo là cách của chúng ta. Dù quý vị 
ngủ hay không, đệ tử tốt hay đệ tử tôi, quý 
vị nên ngồi. Đó là cách duy nhất để có tối 
trong sự tu tập sáng nhị nguyên của quý vị. 


S Quyết không thể làm gãy cây liễu 147 


` BÀI9 


Tuyết không thể làm gãy cây liễu 





Minh ám các tương đối 
Tỉ như tiền hậu bộ 


Sáng Uà tối đối ra 
Như bưuóc chân rước sau 


úng ta vẫn đang nói về thực tại 

từ quan điểm độc lập. Độc lập 

và tương thuộc thật sự là hai mặt của một 
đồng tiền. 

Người ta có thể nói rằng người Nhật 
rất cứng rắn. Nhưng đó chỉ là một mặt của 
nhân cách Nhật Bản. Mặt kia là mềm mỏng. 
Vì bối cảnh Phật tử của họ, họ đã được rèn 
luyện cách ấy rất lâu. Dân Nhật rất tử tế. 

Chúng tôi có bài hát thiếu nhi mô tả 
một anh hùng tên Đào Nhi - Momotaro. 


148 &@2à¡ chín 


Một cặp vợ chồng già sống ở ven sông. Một 
hôm bà vợ nhặt được một quả đào trên dòng 
suối và trở về nhà. Và Momotaro bước ra từ 
trái đào. Trẻ con Nhật hát bài ca về chú bé: 
“Chàng rất mạnh nhưng rất tử tế và lịch sự”. 
Chàng ta là tính cách Nhật lý tưởng. Quý vị 
gọi nó là gì? Quý vị phải có vài diễn đạt về nó. 
Học z/ê;: Anh hàng dân tộc? 


Vâng, anh hùng dân tộc. Không có tâm 
mềm mỏng, quý vị không thể mạnh thật sự. 
Nếu Momotaro không có tính chất này, nếu 
chàng ta không đáng mến, chàng ta không 
thể thật sự mạnh. Một người mạnh chỉ vì 
mình thì không mạnh lắm. Nhưng người 
mạnh là người rất tử tế, giúp đỡ người và có 
thể thật sự là anh hàng dân tộc. Khi chúng 
ta có cả mềm và mạnh, chúng ta có thể thật 
sự mạnh. 


Chiến đấu và thắng có lẽ dễ dàng hơn 
chịu đựng không kêu khóc khi thất bại. Quý 
vị sẽ có thể cho phép kẻ thù đánh quý vị, 
được chứ? Điều này rất khó. Nhưng trừ phi 
quý vị có thể chịu đựng vị đẳng của thất bại, 
quý vị không thể thật sự mạnh. Sẵn sàng để 
yếu là dấu chỉ của sức mạnh. Chúng ta nói, 
“Liễu không thể gãy vì tuyết”. Sức nặng của 


< Quyết kbông thể làm gấy cây lễ, 149 


tuyết có thể làm gãy những cảnh cây mạnh. 
Nhưng với liễu, dù tuyết có thể uốn cong 
hay vặn nhánh, ngay cả trận tuyết nặng nề 
năm ngoái cũng không bẻ gãy nó được. Tre 
cũng cong xuống dễ dàng. Có vẻ như nó 
hoàn toàn yếu ớt, nhưng không tuyết nào 
bẻ gấy nó. 
Tỉ như tiền hậu bộ 


Như buóc chân trước sau 


Tối và sáng — tuyệt đối và tương đối — là 
một cặp đối đãi, giống như chân trước và sau 
khi chúng ta bước. Đây là cách rất hay để giải 
thích sự đồng nhất, hay bổn phận thật sự của 
một cặp đối đãi. Nó trình bày cách chúng ta 
áp dụng những cặp đối đãi như ảo tưởng và 
giác ngộ, thực tại và ý tưởng, tốt và xấu, yếu 
và mạnh, trong sự tu tập hằng ngày. Người 
mà cảm thấy mạnh thì có thể thấy khó để 
yếu. Người cảm thấy yếu thì có lẽ không bao 
giờ cố găng để mạnh. Điều đó là hoàn toàn 
bình thường. Nhưng đôi khi chúng ta nên 
mạnh và đôi khi chúng ta nên yếu. Nếu quý 
vị cứ yếu mãi hay quý vị luôn muốn mạnh, 


thì quý vị không thể mạnh đúng nghĩa. 


Khi học được điều gì, quý vị sẽ có thể 
dạy nó cho người. Quý vị nên nỗ lực với bài 


150 Cài chín 


giảng giống như lúc học. Và nếu muốn dạy, 
quý vị nên đủ khiêm cung để học. Rồi quý 
vị có thể dạy. Nếu cố dạy chỉ vì quý vị biết, 
quý vị không dạy được gì cả. Khi sẵn sàng 
để người khác dạy, thì nếu cần, quý vị có 
thể dạy người đúng nghĩa của nó. Vậy, học 
là dạy và dạy là học. Nếu quý vị nghĩ mình 
luôn luôn là một học trò, quý vị không học 
được gì cả. Lý do quý vị học là để dạy người 
khác sau khi đã học nó. 


Không có tiêu chuẩn đạo đức được quy 
định sẵn; hơn nữa, hãy tìm ra quy tắc đạo 
đức khi quý vị dạy người khác. Trước khi 
Nhật Bản bị thất trận và đầu hàng vô điều 
kiện, dân Nhật nghĩ họ có bài học đạo đức 
tuyệt đối đúng. Họ đã tin, nếu chỉ tuân theo 
quy tắc đó, họ sẽ không phạm phải sai lầm 
nào. Quy tắc đạo đức đó, được nêu ra từ 
lúc bắt đầu thời kỳ Minh Trị Thiên Hoàng 
(1868-1912). Nhưng bất hạnh thay, sau 
khi thất trận, họ mất tự tin vào đạo đức của 
họ và không biết thứ đạo đức nào nên tuân 
theo. Họ không biết làm gì. Nhưng thật sự 
không quá khó để tìm ra quy tắc đạo đức 
của ai đó. Tôi nói với dân chúng vào lúc đó, 
“Quý vị có con cái, khi quý vị nuôi nấng 
chúng, tự nhiên quý vị sẽ biết quy tắc đạo 


°2wyết không thể làm gãy cây liễu ]151 


đức cho chính mình”. Khi quý vị nghĩ quy 
tác đạo đức chỉ dành cho quý vị, đó là sự 
hiểu biết một bên. Hơn nữa, một quy tắc 
đạo đức là để giúp người khác. Quy tắc đạo 
đức quý vị tìm ra khi muốn giúp và tử tế với 
người khác cũng tự nhiên sẽ tốt cho quý vị. 

Có câu, “Đi về hướng Đông một trăm 
dặm là đi về hướng Tây một trăm dặm”. 
Khi mặt trăng nằm cao trên bầu trời, trăng 
dưới nước sẽ sâu. Nhưng thường người ta 
sẽ ngắm mặt trăng trên nước chứ không 
thấy mặt trăng dưới nước. Mặt trăng đó sâu 
nghĩa là mặt trăng đó cao. Mặt trăng trong 
nước là độc lập và mặt trăng trên nước là độc 
lập; nhưng mặt trăng trên nước cũng là mặt 
trăng trong nước. Chúng ta nên hiểu điều 
này. Khi mạnh, quý vị nên mạnh, nên cứng 
rắn. Nhưng sự cứng rắn đó đến từ lòng tử tế 
lịch sự của quý vị. Khi quý vị tử tế, chỉ nên 
tử tế. Nhưng điều đó không có nghĩa quý vị 
không mạnh. 

Đàn bà có lẽ thể chất không mạnh như 
đàn ông. Vậy mà họ thường mạnh hơn đàn 
ông. Thật ra, chúng ta không biết ai mạnh 
hơn. Khi chúng ta có tính độc lập hoàn toàn, 
sức mạnh chúng ta tuyệt đối ngang hàng với 
mọi người khác. Nếu cứ lo so sánh ai mạnh 


152 Cài chín 


hơn, quý vị hay tôi, thì quý vị không mạnh 
thật sự. Khi hoàn toàn độc lập, làm một với 
bản tánh, quý vị là người mạnh tuyệt đối ở 
vị trí tương giao. Khi những loại người khác 
ganh đua với nhau, họ không mạnh lắm. 
Khi mỗi người trở thành chính mình hoàn 
toàn, họ có sức mạnh tuyệt đối. Quý vị hiểu 
điểm này không? 


Vậy thì sáng và tối, dù chúng là một cặp 
đối đãi, là bằng nhau, như khi một bước 
chân ở trước và chân kia ở sau. Khi quý vị 
bước, bước trước lập tức trở thành bước sau. 
Một bước với chân phải của quý vị là bước 
trước hay bước sau? Nó là cái nào? Cái nào là 
sáng và cái nào là tối? Thật khó nói. 

Khi quý vị đang bước, không có chân 
trước hay sau. Nếu quý vị ngừng bước và 
nghĩ về nó, đôi khi chân phải có lẽ ở trước, 
chân trái ở sau. Nhưng khi chân quý vị thật 
sự bước, khi quý vị thật sự tu tập, không 
có sáng hay tối, không chân trước chân sau. 
Nếu tôi nói rằng quý vị chỉ nên ngồi không 
suy nghĩ, có thể quý vị cảm thấy rằng không 
nên nghĩ gì cả. Quý vị sẽ bị trói buộc bởi ý 
tưởng chân phải ở trước và chân trái ở sau. 
Rồi quý vị không bước được nữa. Khi thật 
sự bước, quý vị không có ý tưởng về chân 


°Owyết không thể làm gãy cáy liễu _ 153 


trái hay chân phải. Nhưng nếu cứ thầm chú 
ý về chân phải hay chân trái, quý vị không 
thể bước hay chạy. 

Như tôi đã nói, trước khi quý vị nhai 
thức ăn có cơm, dưa chua, và canh. Khi quý 
vị đã nhai thì không có cơm, không dưa, 
không canh. Sau khi trộn thức ăn trong 
miệng, nó sẽ tiêu hóa trong bụng, và sẽ phục 
vụ mục đích của nó. Thật cần thiết để nghĩ 
về điều này, có cách thức nấu ăn nhưng cũng 
cần phải nhai và trộn mọi thứ lại. 

Đây là một giải thích về thực tại rất 
hay và một minh họa tốt về cách tu tập của 
chúng ta và về cách hoạt động tiếp trong đời 
sống hằng ngày. Với những dòng này, minh 
họa về thực tại của ngài Thạch Đầu trong 
ánh sáng của độc lập (independency) được 
hoàn tất. 


154 Cài chín 


THẢO LUẬN 


Học 1ê» I: Đại sư, trong tiếng Anh 
chúng tôi có từ “độc lập” independent hay 
independence chứ không có từindependency 
như thây nói. 


Đạ/ s Šuz„È¿: CO! “Độc lập”. Xin lỗi. 
“Independence” có lẽ là danh từ, nhưng đối 
với tôi nó không chuẩn lắm. 

Học 1ê: bác: Chúng ta có danh từ 
*dependency”, vậy có thể có “independency”. 


Đạ¿ s Su: Nhưng quý vị có “độc 
lập” không? 

Học viên 1: Bây giờ chúng tôi có “ độc lập” 

Đại sử S2: "Độc lập” rất mạnh. Nếu 
quý vị độc lập [gõ gậy xuống bàn] — đủ rồi! 
Quý vị không cần gì cả. Đó không phải là điều 
tôi muốn nói. Khi quý vị độc lập, quý vị ở 
trong vị thế rất dễ bị tấn công hay nguy hiểm. 

Học ấu: Người ta nghĩ là họ độc lập. 
Điều này có phải là ảo tưởng không? 

Đại s ŠuzuÊ¿: Vâng. Khi họ nghĩ, “tôi 
độc lập”, nó không thật. Quý vị độc lập trên 


mọi vật. 


°Owyết không thể làm gãy cáy liễu 155 


Học ê¿: Con không thể nghĩ ra cách 
thầy có thể nói sự khác nhau giữa những gì 
đàn bà phải làm và những gì đàn ông phải 
làm. Nếu đàn bà cạnh tranh với đàn ông, ai 
đó có thể nói bà ta yếu, nhưng thầy làm sao 
biết đàn ông hay đàn bà phải làm gì để thật 
đúng là ở vị trí đầu tiên? 

Đại s 2w Tôi không nói là yếu. 
Nếu đàn ông và đàn bà đọ sức và bị so sánh 
với người khác bằng những quy định và 
phạm trù được đặt sẵn, thì đôi khi đàn ông 
sẽ mạnh hơn và đôi khi đàn bà sẽ mạnh hơn. 
Dù sao quý vị không thể mạnh hoài được. 
Nhưng khi quý vị trở thành chính mình, 
một người đàn ông hay đàn bà tuyệt đối, 
quý vị luôn có giá trị tuyệt đối và không ai 
có thể thay thế quý vị được. 

Học 2ê»: Con có vài rắc rối thích hợp 
với bài giảng này. Con muốn thây nói thêm 
về nó, nhưng con không biết gì. Con không 
thể hoàn toàn thấy hết về nó. Con hiểu nó 
thuộc cái gì khi thầy nói về đối đãi và những 
việc như thế. 

Đại sự Š⁄zw£; Mục đích những gì tôi 
đang nói là mở ra một đích nhắm khác cho sự 
hiểu biết về thực tại của quý vị. Quý vị đang 


156 Cài chín 


quán sự vật chỉ từ bên này hay bên kia, và quý 
vị dính mắc vào sự hiểu biết thiên lệch. Đó là 
lý do tôi nói theo cách này. Nó cản. 

Nói nghiêm túc, không có giáo pháp cho 
Phật tử. Chúng ta không có Thượng đế hay 
thần linh. Chúng ta không có gì cả. Những gì 
chúng ta có là “Không”, vậy thôi. Vậy làm sao 
cho Phật tử sùng đạo? Chúng ta có thứ an tính 
nào? Đó sẽ là câu hỏi. Câu trả lời là không có 
ý tưởng đặc biệt nào về Thượng đế hay thần 
linh, nhưng hơn thế, chúng ta luôn hướng đến 
sự hiểu biết về thực tại. Chúng ta ở đâu? Chúng 
ta đang làm gì? Anh ta là ai? Cô ta là ai? Khi 
chúng ta quán sự vật như thế, chúng ta không 
cần một bài giảng đặc biệt về Thượng đế vì 
mọi vật là Thượng đế đối với chúng ta. Lừng 
khoảnh khắc chúng ta đối diện với Thượng 
đế. Và mỗi người chúng ta cũng là Thượng đế 
hay Phật. Vì thế chúng ta không cần bất cứ ý 
tưởng đặc biệt nào về Thượng đế. Đó có lẽ là 
điểm quan trọng. 

Học /êø: Đại sự, những lời này đối với 
con rất tốt, nhưng thế tại sao chúng ta phát 
nguyện? Thí dụ, khi Ed và Meg kết hôn, 
thầy nói họ nên quy y Tam bảo và giữ mười 


giới chính. 


S2wyết bbông thể làm gãy cáy liễu 157 


Đại sử Šwz„uÈ¿: Chúng ta phát nguyện, 
giữ giới và tụng kinh. Nhưng dù quý vị đọc 
kinh và giữ giới mà không hiểu biết đúng 
đắn, chúng sẽ là giới của sáng hay tối, và khi 
quý vị bị trói buộc vào đó và tin cậy quá 
nhiều vào giới hay kinh, chúng không phải 
là giới hay kinh của Phật tử nữa. 

Học 0iên: Giả sử con nhận giới không 
nói xấu người khác. Nếu con không theo 
giới, dường như không có lý do gì để giữ 
cả, và nếu con làm theo, dường như con bị 
trói buộc bởi nó. Con thật không hiểu. Nếu 
giới không cứng rắn thì dường như vô dụng, 
và nếu nó cứng ngắc thì dường như không 


thích hợp với Tham Đồng Khế. 


Con luôn tự hỏi về phần tụng trong bữa 
ăn, chúng ta nói, “tránh điều ác và làm điều 
thiện”. Con hỏi thầy về nó, và thầy nói rằng 
chúng ta chỉ chú ý đến những gì chúng ta đang 
làm. Nếu như vậy, tại sao chúng ta không nói 
vậy thôi? Tại sao chúng ta không nói, “lôi 
nguyện hành thiền trong cuộc sống hằng ngày 
và không bị ràng buộc bởi luật lệ?” Tại sao 
phải qua việc “thiện và ác”? Đó là việc giả tạo. 

Đại sự SzwÈ¿: Khô-ô-ông. Quý vị chỉ 
đang cố tranh luận với tôi, vậy thôi [Cười]. 


158 Cài chín 


Quý vị cần giới, nhưng thật ra không thể 
phạm giới. Quý vị không thể. Nhưng quý vị 
cảm thấy như thể quý vị phạm. Nếu quý vị 
cảm thấy vậy, quý vị nên chấp nhận những 
cảm giác của mình, và nếu quý vị chấp nhận 
những cảm giác đó thì quý vị phải nói, “tha 
lỗi cho tôi” hay “tôi xin lỗi”, hay gì đó. Điều 
đó cũng hoàn toàn tự nhiên. “Đừng giết” là 
một giới chết. “Kha lỗi cho tôi” là một giới 
sống thật sự, không phải là một chân sau hay 
một chân trước. Quý vị hiểu không? Nếu 
quý vị đọc giới và nói, “Được rồi, tôi sẽ thực 
hành”, đó là giới. Và khi quý vị phạm giới, 
quý vị có thể nói, “Ô, xin lối”. Điều đó hoàn 
toàn tự nhiên. 

Học ziêø: Vài giới có vẻ tự nhiên — thí 
dụ, tôi không nói lời ác về người. Nhưng 
giới nói về thuốc có hại hay những chất gây 
nghiện dường như không tự nhiên. Nếu 
tất cả giới là tự nhiên và con chỉ muốn làm 
những việc tự nhiên, thì điều đó sẽ có ý 
nghĩa hơn đối với con. 

Đạ¿ sz ŠuzuÈ¿: Nếu quý vị cảm thấy 
thích như thế, quý vị cũng có thể nói, “Tôi 
sanh và sống trên thế giới này hoàn toàn tự 
nhiên”. Nhưng nó có tự nhiên không? Quý 
vị sẵn sàng thừa nhận việc không nên thừa 


SOwyết bbông thể làm gấy cáy lễ, 159 


nhận. Tại sao quý vị đến đây? Đó có thể là 
một sai lầm lớn. [Cười] 


Học 1ê»: Khi con đến đây, họ không 
nói cho con về giới. Họ chỉ muốn biết con 


có 2.50 dollars mỗi ngày không. 


Đại sự SuzwÈ¿: Sự thỏa thuận tốt. Nhưng 
không thể đơn giản vậy. Dù sao, quý vị nên 
nói, “Ô! Tôi xin lỗi”. Khi được sanh ra, quý 
vị không thể nói vậy. Bây giờ quý vị có thể. 
Vậy thì quý vị nên nói, “Con rất tiếc làm 
con gái hay con trai của cha mẹ. Tha lỗi cho 
con. Con đã gây nhiều phiền phức cho cha 
mẹ”. Đó thật sự là giữ giới. 

Học 0ê: Có lần con đang đi bách bộ, 
ai đó đến nói với con, “Anh có nhận ra rằng 
khi anh đang bước, một chân ở trước và 
chân kia ở sau không?” Không! Con sửng 
sốt một lúc lâu. Con tự hỏi tại sao anh ta 
cứ hỏi con câu hỏi đó, và con nghĩ về nó rất 
nhiều. Đó là việc rất lạ, và nó chiếm sự chú 
ý của con. Sau một lúc lâu, con nhận ra con 
chỉ đang đi trở lại và không nghĩ nhiều về 
nó. Nhưng một hôm khi con đang đi, người 
khác đến và nói, “Anh có nhận ra rằng khi 
anh đang bước, một chân ở trước và chân 
kia ở sau không?” Và bây giờ con nhận ra 


160 Cài chín 


điểm quan trọng đó. Con vẫn không hiểu gì 
nó cả, nhưng con phải đối phó với nó cách 
nào đó. Một nửa của con nói, “Có liên quan 
gì?” vì nó không làm phiền con hơn nữa, và 
nửa khác thì nói, “Vâng, nhưng nó vẫn xảy 
ra như thế mỗi khi tôi bước”. 

Đạ¿ sự S„zuÈ¿: Nếu quý vị nghĩ về đời 
mình chỉ như sự tu tập cá nhân, thì không 
có ý nghĩa lắm. Nhưng nếu ngộ ra những 
gì nhân loại chúng ta đang làm, quý vị sẽ 
thấy rằng chính xác đây là cách chúng ta gây 
phiền phức cho mình. Chân phải hay chân 
trái, Lâm lế hay Tào Động, Mỹ hay Liên 
bang Nga, hòa bình hay chiến tranh - nếu 
quý vị hiểu giống như thế, thật là vấn đẻ lớn. 
Cách giải quyết là cứ đi tiếp, đi tiếp. 

Học 1/êø: Con hiểu thầy nói rằng vấn đề 
là làm sao nhận ra tất cả những đối đãi và 
giới luật này mà không ý thức về giác ngộ 
phải không? Sự tự giác để ổn định sự vật, và 
đó cũng không phải có thật. Nó sắp đặt dây 
chuyền. 


Đại sự ŠuzwÈ¿: Vâng, khi dây chuyền 
bị lắp đặt, nó không chuyển động được. 
Nhưng quý vị vẫn sẽ chuyển động. Thời 
giờ không đợi quý vị, vậy hãy nên tiếp tục 


S2wyết kbông thể làm gãy cáy liễu 161 


mãi theo thực tại. Nếu nghĩ về điểm này, 
quý vị đã bắt đầu bước. Nhưng nếu chỉ nghĩ 
hoài về nó, thì nó không vận hành và quý 
vị không bước đến trước. Nếu quý vị nghĩ, 
“Thế giới đang tiến mãi, chúng ta đang già 
hơn già hơn, ngày nay không trở lại, và ngày 
mai chúng ta phải đi nơi khác”. Quý vị đã 
bắt đầu bước. Quý vị không thể nghĩ hoài 
một việc được; quý vị không thể luôn luôn 
dừng và nghĩ. Quý vị chỉ nên tiếp tục đi 
mãi, cố hết sức mình. Và khi dốc sức, quý vị 
đang thật sự bước. Đôi khi một chân có thể 
ở sau và đôi khi nó ở trước. Đôi khi quý vị 
cảm thấy đang làm việc tốt, và đôi khi cảm 
thấy như thể đang làm việc xấu. Nhưng quý 
vị phải chấp nhận rằng mình đang tiếp tục 
đi và đi lối đó. Từ khi phải chấp nhận nó và 
từ khi phải sống trong mỗi khoảnh khắc, thì 
quý vị đang thật sự sống từng khoảnh khắc. 
Rồi thì quý vị sẽ làm gì đó, nói gì đó. Thiển 
sư Lâm Tế quát, “Nói maul”. “Bây giờ nói 
gì đi!” [Đập gây xuống bàn]. Quý vị nói gì? 
Đó là điểm quan trọng. 


162 Cài mười 


Ÿ BÀI 10 
Đau khổ là vật có giá trị 





Vạn vật tự hữu công 
Đương ngôn dụng cập xứ 
Sự tồn hàm cái hợp 

Lý ứng tiễn phong trụ 


Vạn Uật có công riêng 
Ngày lời là chỗ dựng 
Š còn, øbw hộp n„Ắp 
Lý ứng, múi tên g1 


%2» giờ tôi muốn nói về cách 
chúng ta quán sự vật, cách chúng 
ta đối xử với sự vật, và cách chúng ta hiểu giá 
trị của sự vật. “Vạn vật tự hữu công, đương 
ngôn dụng cập xứ”. Vạn vật tự có công, được 
trình bày theo chức năng và nơi chốn. Vạn 
vật gồm nhân loại, núi sông, những ngôi sao 
và những hành tinh. Mỗi vật đều có chức 
năng, ưu điểm và giá trị riêng. Khi chúng 


ŒÐzu khổ là UẬI cóglÁ 163 


ta nói “giá trị”, thường được hiểu là giá trị 
trao đổi. Nhưng ở đây giá trị có nghĩa rộng 
hơn. Nó không có nghĩa “chức năng” hay 
“hữu dụng” theo nghĩa thường, thay vào đó 
nó chuyên về ưu điểm hay công đức hơn: 
Người nào mà sống đời xứng đáng hay làm 
việc cho xã hội hay cộng đồng. Chức năng 
đó sẽ có ưu điểm đối với chúng ta. Nhưng 
khi chúng ta nói “chức năng”, quý vị có thể 
vẫn tự hỏi, “Chức năng của cái gì?” 

Ở đây tôi sẽ phải dùng vài thuật ngữ. 
Thí dụ, nếu quý vị thấy vật gì - [Hệ thống 
âm thanh thình lình to lên và Đại sư nghe 
tiếng của mình dội lại từ loa]. Ô! [Cười]. 
Quý vị nghe tiếng tôi. Quý vị nghĩ đang 
nghe tôi. Những gì quý vị đang nghe có thể 
là tiếng tôi, nhưng thật sự quý vị đang nghe 
chức năng của cái gì phổ quát được gọi là 
điện bao phủ cả thế giới — toàn thể vũ trụ. 
Đây là một cách hiểu. Khác hơn là quý vị 
đang lắng nghe bản tánh của tôi cũng như 
bản tánh của điện. Vậy khi quý vị thấy hay 
nghe vật gì, toàn thể vũ trụ đều gồm trong 
đó. Khi chúng ta hiểu sự vật như thế, chúng 
ta gọi đó là sự hiểu của Z4. 


Nhưng đó là một thân lớn, mang tính 
bản thể mà bao gồm mọi thứ theo nghĩa 


164 Cài mười 


“tánh cơ bản của mọi vật”. Khi chúng ta 
thấu hiểu điều gì vượt trên ngôn từ, chúng 
ta gọi là lý, hay chân lý. Lý là cái vượt trên ý 
tưởng tốt xấu, dài ngắn, đúng sai. 


Trong hàng tiếp theo chúng ta có 2ø, 
nghĩa là tiện ích hay cách sử dụng. Công và 
dụng có vẻ giống nhau, nhưng ở đây — khi 
dùng theo thuật ngữ Phật giáo — công dành 
cho chức năng của vật hay sự, trong khi 
dụng dành cho chức năng của chân lý tuyệt 
đối, hay lý. Trong hai hàng này, Thạch Đầu 
đang nói về sự đồng nhất của công và dụng. 
Công và dụng được áp dụng cho mỗi trường 
hợp và mỗi sự vật. Vì vậy khi chạm vật, quý 
vị nên biết rằng bài giảng thật sự tự biểu lộ. 
Quý vị nên biết chỗ đó. 

Đôi khi chúng ta dùng cØ⁄ và 2ø với 
nhau. Khi chúng ta nói “công dụng”, chúng 
ta không chỉ hiểu mỗi vật như khi chúng ta 
thấy nó, nhưng cũng hiểu bối cảnh của mỗi 
vật, là Z. Chúng ta nên biết cách dùng sự 
vật. Biết dùng vật thế nào là biết bài giảng, 
hay cách sự vật đang hoạt động. Hiểu sự 
vật nghĩa là hiểu bối cảnh; và hiểu giá trị 
của sự vật là hiểu cách dùng chúng đúng lối 
theo chỗ nơi và tánh chất của mỗi vật. Đây 
là nhìn sự-vật-như-nó-là. Thường thường, 


ŒÐzu khổ là UẬI cóglÁ 165 


dù cho quý vị nói, “tôi thấy sự vật như nó 
là”, nhưng không phải vậy. Quý vị thấy một 
bên thực tại và không thấy bên kia. Quý vị 
không thấy bối cảnh, ÿ. Quý vị chỉ thấy sự 
vật trong lãnh vực của s2 bên hiện tượng của 
mỗi biến cố, và quý vị nghĩ mỗi sự vật chỉ 
hiện hữu như thế, nhưng không phải vậy. 
Mọi vật đang thay đổi và bị tương thuộc, cái 
này với cái khác, và mỗi vật có bối cảnh của 
nó. Có một lý do tại sao mọi vật ở đây. Thấy 
sự vật như-nó-là, nghĩa là hiểu rằng ÿ và z 
là một, rằng Z và 2z là một, và rằng dụng 
của chân lý và giá trị của sự vật là một. 


Ví dụ, chúng ta nghĩ vũ trụ chỉ dành cho 
loài người. Ngày nay, ý tưởng của chúng ta 
trở nên rộng hơn và cách hiểu sự vật tự do 
hơn, nhưng dù vậy, sự hiểu biết của chúng ta 
hầu hết đều quy về con người, vì thế chúng ta 
không thấy hay không cảm thông giá trị chân 
thật của sự vật. Quý vị có nhiều câu hỏi để 
hỏi tôi, nhưng nếu quý vị hiểu điểm này rõ 
ràng, thì không có nhiều để hỏi. Hầu hết câu 
hỏi và vấn đề được tạo ra bởi sự quy về con 
người, những ý tưởng ích kỷ. “Sống và chết 
là gì?” Đó đã là một ý tưởng rất quy ngã. Dĩ 
nhiên sống và chết là công việc của chúng ta. 
Chết là công việc của chúng ta, đến thế giới 


166 Cài mười 


này cũng là công việc của chúng ta. Chúng ta 
thấy cách sự vật đang tiến hành, cách sự vật 
xuất hiện và biến mất, trở nên ngày càng già 
hơn, hay lớn lên hơn nữa. Mọi vật hiện hữu 
như thế. Vậy tại sao chúng ta lại đối xử với 
chính chúng ta một cách đặc biệt? Khi chúng 
ta nói “sanh và tử”, hầu như chúng ta muốn 
nói sanh và tử của con người. Khi chúng ta 
hiểu sanh tử như sanh tử của mọi vật — thực 
vật, thú vật, cây cối — thì không thành vấn đẻ 
nữa. Nếu là vấn đẻ, thì nó là vấn để của mọi 
vật, gồm cả chúng ta. Một vấn đề cho mọi vật 
thì không phải là vấn đề nữa. Hầu hết những 
vấn đề này đến từ sự hiểu biết nhỏ hẹp về sự 
vật. Một hiểu biết rộng hơn, rõ hơn là cần 
thiết. Quý vị có lế nghĩ rằng nói về việc này 
chẳng ích lợi gì cho quý vị cả. Đối với một 
người ích kỷ, thì có le khó giúp được gì. 

Phật giáo không đối xử với con người 
như một loài đặc biệt. Thật là dối trá và tự 
cao tự đại khi đặt con người vào loài đặc 
biệt. Nhưng con người thường nghĩ như 
thế, không phản chiếu vào trong lại đi tìm 
chân lý bên ngoài mình. Khi quý vị tìm chân 
lý bên ngoài, nghĩa là bối cảnh không đủ 
lớn. Quý vị cần nhận ra sự tự tin nào đó bên 
trong chính quý vị. 


ŒÐzu khổ là UẬI cóglÁHƒ 167 


Tham Đông Khế nói ở đây rằng mọi 
chúng sinh có công đức riêng của chúng. 
Như loài người, chúng ta có tánh chất riêng. 
Chỉ khi chúng ta sống như người, có một tự 
tánh người, là chúng ta đang theo chân lý 
theo nghĩa vĩ đại hơn, vì chúng ta đang đưa 
bản tánh của mình ra kê khai. Vậy chúng 
ta nên sống như con người trong thế giới 
này. Chúng ta không nên cố sống như chó 
và mèo, tự do hơn và ít bản ngã hơn. Con 
người nên được đặt vào trong một cái lồng, 
một cái lông lớn vô hình như tôn giáo hay 
đạo đức. Chó và mèo không có lỏng đặc biệt 
như thế. Chúng không cần giáo lý hay tôn 
giáo nào. Nhưng loài người chúng ta cần 
tôn giáo. Con người chúng ta nói “tha lỗi 
cho tôi”, nhưng chó và mèo thì không cần. 
Vì thế chúng ta nên theo lối chúng ta, và chó 
mèo sẽ theo lối của chúng. Đây là cách chân 
lý áp dụng vào mọi vật. 


Nếu chúng ta theo lối của mình, và chó 
mèo theo lối của chúng, thì có vẻ như người 
và vật có tánh khác nhau. Nhưng dù tánh 
khác, bối cảnh là đồng. Vì nơi chúng ta sống 
và cách chúng ta sống là khác, sự ứng dụng 
của chân lý sẽ khác. Giống như cách chúng 


ta dùng điện. Đôi khi chúng ta dùng như 


168 Cài mười 


một ngọn đèn và đôi khi dùng như máy 
phóng thanh. Con người có tánh của họ và 
thú vật có tánh của chúng. Nhưng dù cách 
biểu lộ bản tánh khác nhau, tánh của chúng 
ta có nên tảng như nhau. Đó là sự ứng dụng 
của chân lý. Đây thật sự là những gì Thạch 
Đầu đang nói tới. Chúng ta không nên bị 
vướng vào sự khác nhau của dụng, vì chúng 
ta đang dùng chân tánh hay Phật tánh như 
nhau. Nhưng theo vị trí, chúng ta dùng Phật 
tánh theo lối khác nhau. Đó là cách nhận ra 
chân tánh bên trong chính mình trong đời 
sống hằng ngày. 
Hai câu kế là: 
Sự tồn hàm cái hợp 
Lý ứng tiễn phong trụ 


Š còn, nbw hộp n0„Ắp 
Lý ứng, mũi tên gbim 
Sự vừa vặn với lý như hộp với nắp, tuyệt 
đối và tương đối theo nhau như hai mũi tên 
gặp nhau. Có một câu chuyện cổ về việc 
này. Ở Trung Hoa, thời Chiến quốc (430- 
221 B.C.E.), có một cung thủ nổi tiếng tên 
Phi Vệ — Hiei (tên Trung Hoa là Feiwe)). 
Kì Xương — Kisho (Jichang) một cung thủ 


rất khá khác, trở nên tham vọng và muốn 


ŒÐzu khổ là UẬI cóglÁHƒ 169 


đấu với Hiei. Vì thế anh ta giương sẵn cung 
tên đợi Hiei đến. Vừa thấy Kisho đến, Hiei 
lắp tên vào cung, ông cố bắn Kisho trước, 
nhưng cả hai đều khéo và nhanh đến nỗi 
những mũi tên gặp nhau nửa chừng. S-s-s-tl 
Sau đó họ trở thành gần như cha con. 

Thí dụ, có lý do để tôi già. Không lý 
do, tôi sẽ không già. Và không lý do, tôi đã 
không là một chàng trẻ. Có lý do, tôi trở nên 
già, vì thế tôi không phàn nàn. Bối cảnh tôi 
già là bối cảnh tôi lớn lên thành một chàng 
trai đẹp [Cười]. Tôi được nâng đỡ cùng một 
bối cảnh, và tôi cũng sẽ được nâng đỡ như 
thế ngay cả khi tôi chết. Đó là sự hiểu biết 
của chúng ta. 

Chấp nhận sự-vật-như-nó-là trông rất 
khó khăn, nhưng nó rất dễ. Nếu quý vị 
không nhận ra nó dễ dàng, quý vị nên nghĩ 
xem tại sao nó khó. “Có lẽ”, quý vị có thể 
nói, “Vì tôi có sự hiểu biết ích kỷ, cạn cợt 
về chính mình”. Và rồi quý vị có thể hỏi, 
“Tại sao tôi lại có sự hiểu biết ích kỷ về sự 
vật chứ?” Nhưng sự hiểu biết ích kỷ về sự 
vật cũng cần thiết. Chúng ta làm việc chăm 
chỉ. Không có sự hiểu biết ích kỷ, chúng ta 
không thể làm việc. Chúng ta luôn cần vài 
miếng đường và sự hiểu biết ích kỷ là một 


170 Cài mười 


loại đường. Không phải sự vật bị chối bỏ, 
nhưng sự vật giúp quý vị. Quý vị nên biết 
ơn sự hiểu biết vị kỷ của quý vị, nó đã tạo 
nhiều câu hỏi. Chúng chỉ là những câu hỏi 
và không có nhiều ý nghĩa lắm. Quý vị có 
thể thưởng thức những câu hỏi và trả lời của 
quý vị, quý vị có thể đùa với chúng, không 
cần nghiêm trọng quá về nó. Đó là sự hiểu 


biết Trung đạo. 


Chúng ta có thể hiểu Trung đạo như Lý 
— không, và Sự — sự vật. Cả hai đều cần thiết. 
Vì chúng ta là con người và số phận chúng ta 
là để sống có thể tám mươi hoặc chín mươi 
năm. Chúng ta phải có một lối sống riêng của 
mình. Vì chúng ta có lối sống riêng, chúng 
ta sẽ có những khó khăn nên chấp nhận. 
Khi chúng ta chấp nhận khó khăn thì chính 
nó là trung đạo. Không từ bỏ lối sống riêng 
của mình, quý vị phải chấp nhận nó. Nhưng 
đừng dính vào nó! Hãy hưởng cuộc sống làm 
người của quý vị bao lâu quý vị còn sống. Đó 
là Trung đạo, sự hiểu biết về Lý và Sự. Khi có 
Lý thì có Sự; khi có Sự thì có Lý. Hiểu biết 
khó khăn theo lối này là hưởng cuộc sống mà 


không chối bỏ vấn đề hay đau khổ. 


Tôi lưu ý việc rất quan trọng mà trước 
đây tôi đã không nhấn mạnh đến nhiều: Đau 


ŒÐzu khổ là Uật có giá trị 171 


khổ là một vật giá trị. Tôi hiểu điều này hôm 
nay khi tôi thảo luận nó với người khác. Sự 
tu tập của chúng ta có thể là sự tu tập về 
đau khổ. Chúng ta đau khổ ra sao sẽ là sự 
tu tập của chúng ta. Nó giúp rất nhiều. Tôi 
nghĩ hâu hết quý vị đều biết đau, như quý vị 
đau chân khi ngồi thiền. Và trong cuộc sống 
hằng ngày, quý vị có đau khổ. Hòa thượng 
(bishop) Yamada hướng dẫn những tuần 
tiếp tâm tại Trung tâm Thiên. Ngài nhấn 
mạnh đến unshu mà thiên sư Bạch Ấn đã 
tu tập một thời gian dài. Bạch Ấn đã đau 
khổ vì kiệt quệ khi còn trẻ, và ngài đã chiến 
thắng bịnh tật nhờ tu tập unshu nghĩa là đặt 
tầm quan trọng vào hơi thở ra — “m-m-m- 
mmm”. Quý vị nói thế nào? 

Học 1iên: Gầm gừ? 

Groan? Khi quý vị đau, quý vị nói 
“m-m-m-mmm”. 

Học 1/êz: Thờở dài? 

Không, không thở dài. 

Học 7z: Rên rỉ? 

Rên rỉ - không. Mạnh hơn - giống như 
một con cọp trong cơn đau. 


Học 1iên: Gầm gào? 


172 Cài mười 


Growl? [Cười]. Ngài nói hơi thở của quý 
vị nên giống như hơi thở quý vị có khi quý 
vị đau. Quý vị nên đặt mạnh hơn vào bụng 
dưới và thở ra dài. Quý vị tu tập “m-m-m- 
mmm” một cách yên lặng, nếu không, nó 
không phải là unshu. Khi quý vị lặp lại 
unshu này như thể quý vị đang đau về thân 
hay tâm, và quý vị tu tập trực tiếp ngay với 
cái đau quý vị có, thì đó có thể là một tu tập 


tốt. Nó không khác Chỉ Quản Đả Tọa. 


Nhưng khi sự đau khổ của quý vị tập 
trung vào ngực và hơi thở cạn, điều này là bi 
thảm. Khi quý vị đau hoàn toàn, quý vị nên 
đau từ bụng dưới. “M-m-m-mmm”. Quý vị 
cảm thấy tốt khi làm thế. Nó tốt hơn không 
nói gì hay chỉ nằm xuống rất nhiều. Hòa 
thượng Yamada đã khó khăn cho đến gần 
đây. Có lẽ, bây giờ ngài “lên mây”. Nhưng 
khi ngài ở Los Angeles, ngài đau nhiều. Lúc 
đó tôi không có nhiều kinh nghiệm về đau 
và cũng không thể hiểu. Tôi không chấp 
nhận sự tu tập unshu giống như người đau 
của ngài. “M-m-m-mmm”. Tôi nghĩ, “lu 
tập gì vậy?” Nhưng tôi tìm ra lý do ngài làm 
thế, và tôi tìm ra rằng nó giúp rất nhiều. Dĩ 
nhiên, ngài hiểu đau là gì. Không ai thích 


đau, nhưng số phận của con người là đau 


ŒÐzu khổ là UẬI cóglÁ 173 


khổ. Cách chúng ta đau là điều quan trọng. 
Chúng ta nên biết cách chấp nhận đau khổ 
của con người, nhưng chúng ta không nên 
hoàn toàn bị nó trói buộc. Có lẽ đó là sự tu 
tập của Hòa thượng Yamada. 


Thấy được sự đồng nhất giữa lý và sự, 
sự đồng nhất giữa vui và khổ, sự đồng nhất 
giữa cái vui giác ngộ trong khó khăn, là sự 
tu tập của chúng ta. Đây gọi là Trung đạo. 
Quý vị hiểu không? Nơi nào có đau khổ, nơi 
đó có niềm vui của đau khổ, hay Niết-bàn. 
Ngay cả trong Niết-bàn, quý vị không thể 
loại bỏ đau khổ. Chúng ta nói niết-bàn là sự 
dập tắt hoàn toàn tham dục, nhưng điều đó 
có nghĩa là để có sự hiểu biết toàn mãn này 
và để sống theo nó. Đó là tọa thiền. Quý vị 
đang ngồi ngay ngắn. Quý vị không nghiêng 
qua phía Niết-bàn hay nghiêng qua phía đau 
khổ. Quý vị ở ngay đây. Mọi người có thể 
ngồi lên và tu tập tọa thiền. 

Tôi đang theo sát từng hàng bài thơ của 
ngài Thạch Đầu, nhưng thật ra cần đọc một 
mạch từ đầu đến cuối. Nếu quý vị nói về 
nó từng mảng từng mảng một thì nó không 
có ý nghĩa gì lắm. Thạch Đầu rất chặt chế 
trong kết luận, rất chặt chế. Quý vị không 


174 Cài mười 


thể thoát khỏi ngài. Quý vị không thể nói 
gì cả nếu không quý vị sẽ ăn gậy. Vào thời 
ngài, Thiền giới rất ồn náo, vì thế ngài giận 
lắm. Thật sự, ngài nói, “Câm đi!” Vì thế, tôi 
không nên dài dòng. Có lẽ bài giảng đã quá 


dài rồi. Xin lỗi. 


Một bài nói chuyện ngắn 
trong lúc tọa thiền 





Được nêu ra trong buổi tọa thiền sáng 
ngày 28 tháng 6 năm 1970, 
giữa bài mười UÀ mười 1uột của 


THAM ĐÔNG KHẾ 


le, vị nên ngồi với toàn thân: 
xương sống, miệng, ngón chân và 
thủ ấn (mudra). Kiểm soát tư thế của quý 
vị trong lúc ngồi thiền. Mỗi phần của thân 
nên tọa thiển độc lập hay riêng biệt: ngón 
chân nên tọa thiển độc lập, và thủ ấn của 
quý vị nên tọa thiển độc lập, xương sống 
và miệng nên tọa thiền độc lập. Quý vị nên 
cảm thấy mỗi phần của thân nên tọa thiền 


176 _—_—— — €2 bài nói chuyện ngắn 


độc lập. Mỗi phần của thân nên tham gia 
hoàn toàn vào tọa thiển. Kiểm tra để thấy 
rằng mỗi phần của thân đang tọa thiền độc 
lập — đây cũng được biết như Chỉ Quản Đả 
Tọa. Nghĩ rằng “Tôi đang tọa thiền” hay 
“Thân tôi đang tọa thiên” là sự hiểu biết sai 
lầm. Đó là một ý tưởng quy ngã. 

Thủ ấn quan trọng đặc biệt. Quý vị 
không nên cảm thấy như thể quý vị đang 
đặt thủ ấn trên gót chân để được thoải mái. 
Thủ ấn của quý vị nên được đặt vào vị trí 
riêng của nó. 

Đừng nhúc nhích chân cho thoải mái. 
Chân quý vị đang tu tập tọa thiền riêng một 
cách độc lập, và đang dồn hết vào cái đau 
riêng của chúng. Chúng đang tọa thiền qua 
cái đau. Quý vị nên cho phép chúng tu tập 
tọa thiển riêng. Nếu quý vị nghĩ mình đang 
tọa thiền, quý vị đang bị hút vào ý tưởng vị 
kỷ, tự cao tự đại. 

Nếu quý vị nghĩ rằng mình có khó khăn 
trong phần nào đó của thân, thì phần còn 
lại sẽ giúp phân khó khăn đó, chỉ phần của 
thân đang có khó khăn: thí dụ, thủ ấn của 
quý vị đang có khó khăn. Toàn thân quý vị 
nên giúp thủ ấn hành thiền. 


©?Wật bài nói chujện ngắn ` 77 


Toàn thể vũ trụ đang hành thiền trong 
cùng lối thân quý vị đang hành thiền. Khi 
tất cả những phần trong thân quý vị đang 
hành thiên, thì đó là cách toàn vũ trụ đang 
hành thiền. Mỗi ngọn núi đang đứng và mỗi 
dòng sông đang chảy một cách độc lập. Mọi 
phần của vũ trụ đang tham gia tu tập. Núi 
tu tập độc lập. Sông tu tập độc lập. Như thế 


toàn vũ trụ tu tập độc lập. 

Khi nhìn vật gì, quý vị có thể nghĩ rằng 
quý vị đang ngắm vật ở ngoài mình. Nhưng 
thật ra, quý vị đang ngắm thủ ấn của quý vị, 
hay chân quý vị. Đó là tại sao tọa thiển tiêu 
biểu toàn vũ trụ. Chúng ta nên tọa thiền với 
cảm nhận này trong tu tập. Quý vị không 
nên nói, “lôi hành thiển với thân tôi”. 
Không phải thế. 

Thiền sư Đạo Nguyên nói, “Cầu trôi, 
nước chẳng trôi”. Quý vị có thể nói rằng 
tâm quý vị đang hành thiền và bỏ qua tu tập 
thân. Đôi khi quý vị đang tọa thiển với một 
tâm điểm tính, quý vị bỏ qua thân, nhưng 
đồng thời cũng cần có sự hiểu biết ngược 
lại. Thân quý vị đang hành thiền điểm tính 
trong khi tâm quý vị đang chuyển động. 
Chân quý vị đang hành thiền với đau. Nước 
đang hành thiền với chuyển động, nhưng 


178 __—_ — €2 bài nói chuyện ngắn 


nước tính lặng trong khi trôi chảy vì trôi 
chảy là sự tính lặng hay bản tánh của nó. 
Cây cầu đang hành thiền không động. 

Hãy để nước chảy, như đây là sự tu tập 
của nước. Hãy để cầu ở lại và ngồi đó, vì đó 
là sự tu tập thật sự của cầu. Cầu đang hành 
thiền; chân đau đang hành thiển; ngồi thiển 
điểm tính là hành thiền. Đây là sự tu tập của 
chúng ta. 


` BÀI II 


Chúng ta không nên dính mắc 
vào ngôn từ và luật lệ quá 





Thừa ngôn tu hội tông 
Vật tự lập quy củ 

Xúc mục bất hội đạo 
Vận túc yên tri lộ. 


Nương lời thấu rố tông 
Chớ tự lập gu} củ 

Mắt chạm không rõ đường 
Cất chân sao b7ếy lối 


ừa ngôn tu hội tông — /ơøge lời 
¿bu rõ tôn. Ñgôn cũng gồm mọi 


thứ: ngôn từ, sự vật, những ý tưởng mà chúng 
ta thấy hay nghe. Thừa là nhận hay lắng nghe. 
Tông là nguồn của lời dạy, vượt khỏi ngôn 
từ. Khi quý vị lắng nghe những lời nói, quý 


180 Cài mười một 


vị nên hiểu nguồn của lời dạy. Thường thì 
chúng ta dính vào lời, vì thế khó thấy được ý 
nghĩa chân thật của lời dạy. Chúng ta nói rằng 
ngôn từ hay lời dạy là ngón tay chỉ mặt trăng. 
Ngôn từ chỉ gợi ý nghĩa thật sự của chân lý. 
Nếu dính vào ngón tay chỉ mặt trăng, quý vị 
không thể thấy mặt trăng. Chúng ta không 
nên dính vào lời, nhưng nên biết ý nghĩa thật 
sự của lời. 

Vào thời Thạch Đầu, mỗi đạo sư có cách 
riêng để giới thiệu chân pháp cho đệ tử. Khi 
người đệ tử dính vào lời dạy hay đường lối 
đặc biệt của thầy, Thiền bị phân chia thành 
nhiều phái và người học khó mà biết được 
đâu là đường chân thật. Thật ra, hỏi cái gì là 
chân đạo đã là sai. Mỗi thầy đang gợi ý theo 
cách riêng của mình về chân pháp, từ cùng 
một nguồn được truyền trao từ Phật. Dính 
vào ngôn từ mà không biết nguồn cội của lời 
dạy là lầm, và đó là những gì nhiều thầy trò 
dưới thời Thạch Đầu đang làm. Thế thì ở 
đây Thạch Đầu nói: Nếu quý vị nhận ngôn 
từ, quý vị nên hiểu cội nguồn của pháp được 
truyền trao từ Phật và vượt trên cách diễn 
bày hay nghĩ ra chân lý riêng của mỗi vị thây. 


Câu kế là, “Vật tự lập quy củ”— Có 7# 
lập quy củ. Quý vị không nên thành lập luật lệ 


`(bdngta bbông nên Áính mẮc... 181 


cho riêng quý vị hay bị chúng trói buộc. Hầu 
hết mọi người làm thế. Khi quý vị nói, “Điều 
này đúng!” hay “Điều này sai!” quý vị đã lập 
luật lệ cho mình. Và vì nói thế, tự nhiên quý 
vị dính mắc vào chúng và bị chúng trói buộc. 
Đó là lý do thiền bị phân chia thành nhiều 
lối hay trường phái - Tào Động, Lâm Tế, 
Hoàng Bá (Obaku), Vân Môn, Pháp Nhãn 
và Quy Ngưỡng. Nguyên thủy có một pháp, 
nhưng mỗi đạo sư hay đệ tử của họ lập một 
trường phái, và họ dính mắc vào môn phong 
của họ và bị nó trói buộc. Họ hiểu Phật pháp 
theo lối của mình, dính mắc vào hiểu biết 
của mình và nghĩ nó là Phật pháp. Nói cách 
khác, họ dính vào ngón tay chỉ mặt trăng. 
Nếu ba vị thây chỉ mặt trăng, mỗi người có 
ngón tay riêng, và như vậy có sẵn ba trường 
phái. Nhưng mặt trăng là một. Vì thế Thạch 
Đầu nói đừng thiết lập luật lệ riêng cho chính 
mình. 


Điều này rất quan trọng cho sự tu tập. 
Chúng ta có thể đặt luật lệ riêng. Quý vị có 
lẽ nói, “Đây là luật của Tassajara”. Nhưng 
luật là ngón tay chỉ cách chúng ta tu tập cho 
tốt tại Iassajara tùy theo hoàn cảnh. Luật lệ 
là quan trọng, nhưng quý vị không nên nghĩ: 
“Đây là lối duy nhất”, “Luật của chúng ta là 


182 Cài mười một 


giáo pháp chân thường”, hay “Luật của họ 
sai”. Quý vị không nên dính vào hiểu biết sự 
vật của riêng mình. Một việc có thể tốt với 
một người thì không phải luôn luôn tốt với 
người khác. Vì thế quý vị không nên tạo luật 
lệ cho mọi người. Luật lệ quan trọng, nhưng 
đừng dính mắc vào luật lệ và áp đặt chúng 
lên người khác. 

Khi vào một tu viện quý vị không nên nói, 
“Tôi có lối riêng của tôi”. Nếu đến Tassajara 
quý vị nên tuân theo luật của Tassajara. Quý 
vị không nên lập luật riêng cho mình. Để 
thấy mặt trăng thật qua luật của Tassajara là 
cách tu tập tại Tassajara. Luật không phải là 
điểm quan trọng. Pháp mà luật muốn nắm 
được mới là điểm quan trọng. Tuân thủ theo 
luật tự nhiên quý vị sẽ hiểu thật pháp. 

Từ khởi đầu tất cả chúng ta có lẽ không 
hiểu điểm này. Hầu hết mọi người bắt đầu 
học Thiên cốt để biết Thiền là gì. Đây là đã 
lầm. Họ đang luôn cố gắng để cấp vài hiểu 
biết hay luật lệ cho chính họ. 

Cách học Thiền nên giống như cá kiếm 
ăn. Nó không cố chộp bất cứ gì. Nó chỉ bơi 
lòng vòng. Và nếu có gì đó tốt đến - đớp! 
Cho dù trời quá nóng, quý vị đang tuân theo 


*(búing ta không nên dính mắc... 183 


luật Tassajara, ăn trong thiển đường nóng 
như cá bơi quanh, và nếu có món ngon nào 
đến - đớp! Khi làm thế, quý vị sẽ được gì 
đó. Tôi không biết quý vị nhận ra nó hay 
không, nhưng bao lâu quý vị theo luật, quý 
vị sẽ có gì đó. Cho dù không có gì cả hay 
không học được gì, quý vị thật sự đang học, 
như cá không có vẻ như biết nó đang ăn gì. 
Vậy thôi. Chúng ta học Thiên lối đó. Hiểu 
biết không có nghĩa hiểu biết gì qua cái đầu. 

Nếu anh hỏi một Học viên “Tốt là gì?”, 
câu trả lời có le là “Việc gì anh nên làm là 
tốt, và việc gì anh không nên làm là xấu”. 
Vậy thôi. Chúng ta đừng nghĩ nhiều quá về 
tốt hay xấu. 

Thiền sư Đạo Nguyên nói, “Sức mạnh 
của &/2⁄ø øêz là tốt”. Đây là việc trực giác, 
chức năng rất thắm sâu của chúng ta, bản 
tánh sẵn có của chúng ta. Bẩm tánh của 
chúng ta có chức năng riêng trước khi quý vị 
nói “tốt” hay “xấu”. Nó xuất hiện để là việc 
tốt hay việc xấu. Đây là hiểu biết của chúng 
ta. Nhưng bẩm tánh của chúng ta vượt trên 
ý tưởng tốt hay xấu. Tự hỏi tại sao chúng ta 
hành thiền trong thời tiết nóng nực như thế 
đưa đến rối ren. Chúng ta nên như cá, luôn 
bơi nhỏn nhơ trong sông. Đó là Học viên. 


184 Cài mười một 


Thiên sư Đạo Nguyên nói, “Chim không 
cần biết giới hạn của bảu trời hay bảu trời là 
gì trước khi nó bay trong ấy”. Chim chỉ bay 
trong bầu trời rộng lớn. Đó là cách chúng ta 


hành thiên. 


Vì thế quý vị không nên cố đặt luật cho 
chính mình. Đây là những từ rất chặt chẽ. 
Dường như chúng không có ý nghĩa lắm, 
nhưng thật sự khi thiển sư Đạo Nguyên nói 
thế, ngài đang đợi với chiếc gậy to. Nếu quý 
vị nói gì, ngài trả lời, “Đừng tạo luật cho 
chính mình! Đừng cố hiểu qua cái đầu! 
Ngài đang đợi như thế này! [Đại sư Suzuki 
cầm gậy như thể sẵn sàng đánh]. Vì thế 
chúng ta không thể nói gì cả. Hai! (Vâng!) 
— Vậy thôi. Quý vị cũng không cần nói hai 
Quý vị nên làm việc như con la hay con lừa. 


Quý vị có le nghĩ đây là sự từ bỏ tuyệt 
đối, nhưng không phải. Nó là cách để hiểu ý 
nghĩa của pháp. Chúng ta rất có thể tự hỏi ý 
nghĩa là gì. Không thể hiểu nó qua ngôn từ, 
nhưng là việc quý vị có, khi quý vị làm việc 
hoàn toàn tự nhiên và qua trực giác không 
nói tốt hay xấu. Thời gian đang tiếp tục 
trôi, và chúng ta không có thì giờ để nói 
'tốt hay xấu”. Vừng giây từng giây chúng ta 
cuốn theo thời gian. Quý vị phải đồng hành 


*(búng ta không nên dính mắc... 185 


với thời gian. Khi quý vị trở nên mệt mỏi vì 
làm việc, quý vị có thể nói về lối này hay lối 
khác, chỉ để giết thì giờ. Nhưng khi quý vị 
thấy rau trong vườn khô héo vì trời nóng, 
quý vị không có nhiều thì giờ để thảo luận 
việc gì là thích hợp để làm hôm nay. Trong 
khi thảo luận nó, quý vị càng lúc càng đói. 
Nên người nhà bếp sẽ vào bếp và sửa soạn 
thức ăn cho bữa kế tiếp. Đó là việc quan 
trọng nhất. 


Điều này không có nghĩa nghĩ về công 
việc là phí thì giờ. Nghĩ vẻ việc là tốt, nhưng 
chúng ta không nên dính vào ngôn từ hay luật 
lệ nhiều quá. Đây là điểm rất tế nhị. Không bỏ 
qua luật lệ và không dính vào luật lệ, chúng 
ta nên tiếp tục sự tu tập của [assajara. Đây là 
điều Thạch Đầu đang gợi ý. 

Và rồi ngài nói, “Nếu quý vị không hiểu 
con đường ngay trước mặt, khi đi làm sao 
quý vị biết đường?” Cách duy nhất là sử dụng 
năm giác quan bất cứ nơi nào quý vị đi và 
đồng thời hiểu ý nghĩa của pháp. Nếu không 
làm thế thì dù quý vị nhấc chân hay tu tập, 
quý vị không thể biết con đường chân thật. 


Vậy điều quan trọng nhất không phải 
là luật lệ mà là tìm ra ý nghĩa đích thật của 


186 Cài mười một 


pháp với mắt và tai bất cứ quý vị ở đâu. Đây 
là lối trực tiếp để biết ý nghĩa của pháp, 
không cố thiết lập cách đặc biệt nào cho 
chính quý vị. Nếu quý vị dính vào ngôn 
từ, nếu quý vị không thấy con đường chân 
thật qua mắt, tai, mũi, lưỡi của riêng mình, 
nếu quý vị dính vào luật lệ và bỏ qua kinh 
nghiệm trong đời sống hàng ngày, thì dù 
quý vị hành thiền, cũng không hiệu quả. Có 
kinh nghiệm trực tiếp về đời sống hàng ngày 
không nghĩ “Lâm Tế hay “lào Động, Tối 
này hay Tối nọ”, là điều quan trọng nhất. 
Đó là cách chúng ta hiểu ý nghĩa đích thật 
của pháp Phật truyền trao. 


Con đường chân thật có thể là một cây 
gây. Con đường nguyên thủy của Phật có 
thể là một viên đá. Như ngài Vân Môn nói, 
nó có thể là giấy vệ sinh. Con đường chân 
thật là gì? Phật là gì? Phật là thứ vượt trên 
sự hiểu biết của chúng ta. Phật có thể là bất 
cứ gì. Thay vì từ Phật chúng ta có thể chỉ 
nói 'giấy vệ sinh, hay “ba cân gai" như Động 
Sơn nói. Vậy nếu ai hỏi quý vị, “Phật là ai?” 
câu trả lời có thể là “Quý vị cũng là Phật”. 
Nếu ai hỏi, “Núi là gì?” quý vị có thể trả lời 
“Núi cũng là Phật”. Người Nhật Bản chúng 
tôi nói #2 7z/z— “cũng”. Quý vị không nên 


*(búing ta không nên dinh mắc... 187 


nói đơn giản, “Đây là Phật”. Tuyên bố đó 
sẽ dẫn đến hiểu lầm. Nhưng nếu quý vị nói, 
“Đây cũng là Phật”, thì được. Nếu ai hỏi, 
“Phật ở đâu?” quý vị có thể nói, “Phật cũng 
ở đây”. “Cũng” không rõ ràng lắm. Phật có 
thể cũng ở nơi nào khác. 

Bí quyết của lời tuyên bố Thiền hoàn 
hảo là “Không phải luôn như thế”. Bao lâu 
quý vị còn ở Tassajara, đây là luật của chúng 
ta, nhưng không phải luôn như thế. Quý vị 
không nên quên điểm này. Đây cũng là luật 
của Phật. Nếu quý vị hiểu điều này, không 
có nguy hiểm và quý vị sẽ không mắc sai 
lầm. Đây là cách quý vị thoát khỏi tu tập 
vị kỷ. Dù quý vị nghĩ rằng đang tu tập theo 
đường lối của Phật, có thể quý vị bị mắc vào 
sự tu tập vị kỷ khi quý vị nói, “Đường lối 
nên giống như thế này”. Quý vị nên nói dứt 
khoát, “Đây là lối của Tassajara”. Nhưng 
quý vị cũng nên sẵn sàng chấp nhận đường 
lối khác. 

Điều này khá khó khăn — có sự tin 
tưởng rất mạnh mẽ và nghiêm khắc vào sự 
tu tập của riêng quý vị và đủ linh động để 
cũng chấp nhận đường lối khác. Quý vị có 
thể cảm thấy rằng sẵn sàng chấp nhận lời 
dạy của người khác không phải là đường lối 


188 Cài mười một 


nghiêm khắc. Nhưng trừ khi quý vị sẵn sàng 
nhận sự tu tập của người khác, quý vị không 
thể nghiêm khắc đúng mức với chính mình. 
Nghiêm khắc có thể chỉ trở thành cứng 
ngắc. Chỉ khi sẵn sàng chấp nhận ý kiến 
người khác, quý vị mới có thể nói, “Quý vị 
nên làm thế!” Khi người khác đến, chúng 
ta quan sát lối của họ. Còn không, quý vị 
không thể nghiêm khắc đúng mức với chính 
quý vị. 

Thông thường nghiêm khắc nghĩa là 
cứng ngắc, bị sự hiểu biết riêng trói buộc và 
không dành chỗ để hiểu người khác. Nếu 
ai hỏi ý kiến thảy tôi về vấn đề nào đó, ngài 
luôn nói, “Nếu quý vị hỏi tôi, thì đây là ý 
kiến của tôi!” [Đại sư Suzuki đập gậy xuống 
bàn]. Khi nói thế, ngài rất mạnh mẽ. Ngài 
có thể mạnh như thế vì ngài nói, “Nếu quý 
vị hỏi tôi”. Đó là cách của chúng ta. Mỗi 
khoảnh khắc quý vị nên biết ngay việc gì để 
làm. Nhưng đây không có nghĩa quý vị từ 
chối ý kiến người khác. 

Trong cuộc sống hằng ngày có Đạo, và 
nếu quý vị không tu tập ngay giữa hoạt động 
hằng ngày, thì không đạt được chân đạo. Đó 
là những gì Thạch Đầu muốn nói. Đừng 
dính mắc ngôn từ. Đừng tạo luật riêng và 


*(bngta kbông nên dínbmắc..  —— 189 


áp đặt chúng lên người khác. Dù gì đi nữa, 
không thể áp đặt luật lệ lên người khác. Vì 
mỗi người có đường riêng và nên có đường 
riêng của họ. 


` BÀI 12 


Đừng để thời giờ trôi qua 
trong vô nghĩa 


Tiến bộ phi cận viễn 

Mê cách sơn hà cố 

Cẩn bạch tham huyền nhân 
Quang âm mạc hư độ. 


Tiến bước chẳng xa gân 
Mê ai sông cách trở 

Kính báo người tham buyền 
1)ời giò chó phí bỏ. 


iến bộ phi cận viễn — 77ếz ước 

chẳng xa gân. Đây là điều quan 
trọng. Khi bị cuốn vào sự tu tập vị kỷ, quý vị 
sẽ có vài ý tưởng chứng ngộ nào đó. Khi cố 
đạt mục đích hay đạt ngộ, tự nhiên quý vị 
có ý tưởng, “ ôi còn xa đích quá!” hay “Lôi 
hầu như ở đó rồi!” Nhưng nếu quý vị tu tập 


192 Cài mười bai 


thật sự lối của chúng tôi, chứng ngộ là ngay 
nơi quý vị có mặt. Điều này có lẽ khó chấp 
nhận hơn. Khi quý vị hành thiển mà không 
có bất cứ ý tưởng chứng ngộ nào, đó là thật 
sự chứng ngộ. 

Thiền sư Đạo Nguyên giải thích rằng 
trong tu tập quy ngã, có chứng có tu: Tu và 
chứng là những sự việc chúng ta sẽ gặp trong 
cuộc đời. Nhưng khi chúng ta thật sự tu tập và 
chứng ngộ như những sự việc xuất hiện trong 
lãnh vực đại pháp giới, thế thì chứng ngộ là 
một sự việc diễn đạt pháp giới, và tu tập cũng là 
một sự việc diễn đạt pháp giới. Nếu cả hai diễn 
đạt hay bày tỏ đại pháp giới, thì thật sự không 
cần nản lòng nếu chúng ta không chứng ngộ. 
Chúng ta cũng không nên quá vui sướng nếu 
chứng ngộ, vì không có khác biệt. Tu tập và 
chứng ngộ có giá trị như nhau. 


Nếu chứng ngộ là quan trọng, tu tập 
cũng quan trọng. Khi chúng ta hiểu điểm 
này trong mỗi bước đi, chúng ta có giác ngộ. 
Nhưng không cần nóng vội về nó. Từng 
bước một chúng ta tu tập vô tận, hân thưởng 
hạnh phúc của pháp giới. Đó là tu tập dựa 
trên giác ngộ, tu tập vượt khỏi kinh nghiệm 
tốt xấu, vượt khỏi tu tập quy ngã. 


ng đểtòigiòtôiqua... 193 


Trong bài vừa rồi tôi đã thảo luận lời của 
Thạch Đầu, “Xúc mục bất hội đạo, vận túc 
yên tri lộ?” — Mắt chạm không rõ đường, (2 
chân sao b/ết j7? Bất cứ gì quý vị thấy, đó là 
Đạo. Dù cho quý vị tu tập, nếu không hiểu 
điều này, sự tu tập của quý vị không hiệu quả. 
Bây giờ ngài nói nếu quý vị tu tập đúng nghĩa, 
không có vấn đẻ xa hay gần cứu cánh. Sự tu 
tập của người sơ cơ và của Đại thiền sư không 
khác nhau. Nhưng nếu quý vị bị lôi cuốn chỉ 
vào sự tu tập vị ngã, đó là sai lầm. 

Trong hàng kế, ngài nói rằng nếu quý vị 
tu tập lối chúng tôi theo nghĩa nhị nguyên 
về tu tập và chứng ngộ, thì quý vị sẽ bị tách 
khỏi Đạo vì những khó khăn to lớn như trèo 
núi vượt sông. 


Rồi ngài nói, “Cẩn bạch tham huyền 
nhân, quang âm mạc hư độ”— K⁄ báo ›gười 
tbam buyền, thời giờ chớ pbí bỏ. Cho dù quý 
vị làm việc rất chăm chỉ đôi khi, quý vị có lẽ 
đang tiêu phí thì giờ quý báu mà không thật 
sự làm gì cả. Nếu quý vị không biết mình 
đang làm gì, chúng tôi có thể nói, “Ô! Quý 
vị đã phí thì giờ vô ích”. Quý vị có thể nói, 
“Không, tôi đang chăm chỉ hết sức để bỏ 
mười ngàn đô-Ìa vào tài khoản tiết kiệm”, 
nhưng đối với chúng tôi, điều đó không có 


194 Cài mười bai 


ý nghĩa mấy. Dù quý vị làm việc rất chăm 
chỉ ở Tassajara trong thời kỳ làm việc, nó 
không luôn có nghĩa quý vị đang làm việc 
đúng. Nếu bỏ lỡ, quý vị đang phí thì giờ và 
dù rất chăm chỉ, có thể quý vị cũng phí thì 
giờ. Đây là một công án cho quý vị. 

“Mỗi ngày là một ngày tốt”. Công án nổi 
tiếng này không có nghĩa là quý vị không nên 
phàn nàn nếu gặp khó khăn. Nó có nghĩa là 
“Đừng phí thì giờ trong vô nghĩa”. Tôi nghĩ 
hầu hết mọi người đều phí thì giờ trong vô 
nghĩa. Người ta có thể nói “Không, tôi luôn 
bận rộn”, nhưng nếu nói thế, đó là dấu chỉ 
chắc chắn rằng họ đang phí thì giờ vô ích. 
Hầu hết mọi người làm việc có mục đích, 
như thể họ biết họ đang làm gì. Nhưng dù 
thế, tôi không nghĩ họ có sự hiểu biết đúng 
đắn về hành động của họ. 


Khi quý vị làm việc với mục đích dựa 
trên sự đánh giá có ích hay vô ích, tốt hay 
xấu, giá trị nhiều hay ít, sự hiểu biết của 
quý vị không hoàn hảo. Nếu quý vị làm việc 
cần làm không quan tâm dù kết quả tốt hay 
xấu, thành công hay không, đó là tu tập thật 
sự. Nếu quý vị làm việc không vì Phật, hay 
chân lý, hay chính mình, hay vì người khác, 
nhưng cho chính công việc, đó là chân đạo. 


ng đểtbòi giò tôiqua... 195 


Tôi không thể giải thích điều này tốt 
lắm. Có lẽ tôi không nên giải thích nhiều 
thế. Quý vị không nên làm việc chỉ vì quý 
vị cảm thấy tốt, hay ngưng việc chỉ vì quý vị 
cảm thấy xấu. Dù cảm thấy tốt hay xấu, đó 
là việc quý vị nên làm. Nếu quý vị không 
có loại cảm nghĩ này khi làm việc thì quý vị 
chưa khởi sự theo đường lối của chúng tôi 
một cách đúng nghĩa. 


Tôi không biết tại sao tôi ở Tassajara: 
không vì quý vị hay vì tôi hay ngay cả vì 
Phật hay Phật giáo. Tôi chỉ ở đây. Nhưng 
khi nghĩ phải rời [assajara trong hai hay ba 
tuần, tôi không thấy tốt lắm. Tôi không biết 
tại sao. Lôi không nghĩ chỉ vì quý vị là học 
trò mình. Tôi không thương yêu người nào 
đặc biệt nhiều lắm. Tôi không biết tại sao 
phải ở đây. Không vì tôi bị dính mắc vào 
Tassajara. [ôi không mong đợi bất cứ gì 
trong tương lai dưới dạng một tu viện lớn 
hay Phật giáo. Tôi không muốn sống trong 
không trung. Tôi muốn sống ngay đây. Lôi 
muốn đứng trên chân của mình. 

Cách duy nhất để đứng trên chân của 
mình khi tôi ở Tassajara là ngồi. Đó là lý do 
tôi ở đây. Đứng trên chân và ngồi trên bồ 
đoàn đen là những việc quan trọng nhất đối 


196 Cài mười bai 


với tôi. lôi không tin bất cứ gì ngoài chân 
tôi và bồ đoàn đen. Chúng là bạn tôi, luôn 
luôn. Chân luôn luôn là bạn tôi. Khi tôi 
nằm trên giường, giường là bạn tôi; không 
có Phật, không Phật giáo, không tọa thiên. 
Nếu quý vị hỏi “Tọa thiền là gì?” Câu trả lời 
của tôi sẽ là “Ngồi trên bỏ đoàn đen”, hay 
“Đi với chân”. Tại khoảnh khắc này trong 
chốn này là tọa thiển của tôi. Không có tọa 
thiển nào khác. Khi tôi đang thật sự đứng 
trên chân mình, tôi không bỏ lỡ. Đối với tôi 
đó là Niết-bàn. Không cần đi du lịch, vượt 
núi băng sông. lôi ở ngay đây trong pháp 
giới, vì thế tôi không có nỗi khó khăn vượt 
núi băng sông. Đó là cách chúng ta không 
phí thì giờ. Từng khoảnh khắc chúng ta nên 
sống ngay đây, không hy sinh khoảnh khắc 


này cho tương lai. 


Ở Trung Hoa vào thời của Thạch Đầu, 
Thiên Phật giáo rất ưa tranh biện. Trong 
nên của bài giảng luôn có vài tranh luận. 
Có nhiều phái Thiền, và họ thường phí thì 
giờ bàn cãi. Và vì họ chú tâm vào bài giảng 
đúng hay sai, hay bài giảng chính thống hay 
dị giáo, họ đánh mất điểm chính của sự tu 
tập. Vì thế Thạch Đầu nói, “Đừng phí thì 
giờ vô nghĩa”. Đừng hy sinh sự tu tập thật sự 


ng đểtòigiòtôiqua.. 197 


cho sự tu tập duy lý, cố gắng để được hoàn 
thiện, hay cố tìm sự hiểu biết truyền thống 
như Lục tổ đã dạy. 


Môn đệ của Lục tổ biên soạn Ứøc 7ổ 
Đần K7n? theo những quan điểm khác nhau, 
mỗi vị đều nói, “Đây là đường lối của Lục 
tổ. Ai không có sách này thì không phải hậu 
duệ của Lục tổ”. Kiểu hiểu biết về Thiền này 
thịnh hành thời đó. Vì thế Thạch Đầu nói, 
“Khuyên những người tham huyền, đừng để 
ngày trôi qua trong vô ích”. Đừng để trói 
buộc bởi ý tưởng, sự hiểu biết vị kỷ về tu tập 
hay bài giảng, là theo sự tu tập của chúng tôi 
trong đường lối đúng đắn. 


Điều này đôi khi được gọi là “Công phu 
mài ngói”. Thường thì người ta mài gương. 
Nếu ai bắt đầu mài một miếng ngói, quý vị 
sẽ cười họ. Nhưng mài ngói cho nó bóng. 
Ai đó có thể nói, “Ô! Đây chỉ là một miếng 
ngói. Nó không thể là một cái gương”. Đó là 
sự tu tập của những người bỏ cuộc dễ dàng, 
nghĩ, “Lôi không thể là một Học viên tốt, 
tôi phải bỏ hành thiền”. Họ không nhận ra 
rằng một miếng ngói là đáng giá, đôi khi 
đáng giá hơn cái gương. Không ai có thể có 
đủ khả năng làm một mái gương. Ngói rất 
tốt để làm mái, đúng như một cái gương 


198 Cài mười bai 


quan trọng để soi chính quý vị. Đó là công 
phu mài ngói. 

Như quý vị biết, có một câu chuyện nổi 
tiếng về Nam Nhạc - đệ tử của Lục Tổ, và 
Mã Tổ, học trò của ngài. Mã Tổ đang ngồi 
thiền và Nam Nhạc đi ngang qua, hỏi “Ông 
đang làm gì?” 


“Con đang tọa thiền”. 
“Lại sao làm vậy?” 
“Để thành Phật”. 


Nam Nhạc nói, “A, ông đang cố thành 
Phật, rất tốt!”, và ngài nhặt một viên ngói 
bắt đầu mài. 

Mã Tổ hiếu kỳ hỏi, “Thầy làm gì vậy?” 

“Ia muốn mài miếng ngói này thành 
gương”. 

Người đệ tử hỏi, “Sao mài ngói có thể 
thành gương được?”. Nam Nhạc trả lời, 
“Ông nói ông tọa thiền để làm Phật, nhưng 
một vị Phật không phải thường là người 
chứng ngộ. Mọi người là Phật dù họ có 
chứng ngộ hay không”. 


Mã Tổ nói, “Con muốn tọa thiển để 


thành Phật”. 


ng để thời giò trôiqua.... 199 


Nam Nhạc nói, “Ông nói tu trong tư 
thế ngồi. Nhưng ngôi không phải luôn là 
Thiên. Mọi thứ ông làm đều là tọa thiền”. 

Mã Tổ bối rối, “Thế thì tu thế nào mới 
thích hợp?” 

Nam Nhạc trả lời, “Nếu xe không chạy, 
thì đánh xe là phải hay đánh trâu là phải?” 
Mã Tổ không trả lời được vì ngài đang chú 
tâm vào sự tu tập để đạt cái gì đó. 


Vì thế Nam Nhạc tiếp tục giải thích. 
Tôi không thể nói với quý vị mọi chỉ tiết, 
nhưng tóm gọn, ngài nói, “Cố gắng đoán cái 
gì là đúng — đánh trâu hay đánh xe — là sai, vì 
xe hay trâu không tách biệt, chúng là một”. 


Tu và chứng là một, giống như xe và 
trâu, vì thế nếu quý vị tu tập tự nhiên thật 
sự, đó cũng là chứng. Chúng ta gọi tu dựa 
trên chứng là “thật tu vô chung”, và chúng 
ta gọi chứng khởi đầu bằng tu và là một với 
tu là “vô thủy chứng”. Nếu ai bắt đầu tu, 
đó là chứng, và nơi nào có chứng, cũng có 
tu. Không có chứng mà không tu. Nếu quý 
vị không ở tại điểm này nhận ra tư thế của 
mình, thì quý vị không đang tu theo đường 
lối của chúng tôi. Vì vậy quý vị đang phí thì 
giờ nếu hy sinh sự tu tập hiện tại cho chứng 
ngộ ở tương lai. Đó không phải là thật tu. 


200 Cài mười bai 


Thạch Đầu cũng là một đệ tử trực tiếp 
của Lục tổ và ngài rất rành về lối tu của Lục 
tổ. Vì thế khi Hà Trạch Thân Hội cùng đệ 
tử bắt đầu công kích Bắc phái của Thần Tú, 
Thạch Đầu cảm thấy sự dính mắc vào vài ý 
tưởng mà không nhận ra sự tu tập là gì thì 
không tốt. Sự hiểu biết của ngài được thiền 
sư Đạo Nguyên đem vào Nhật vào năm thế 
kỷ sau đó. Đạo Nguyên khai triển sự hiểu 
biết này, không chỉ hợp lý mà rộng hơn, 
truyền cảm hơn và thi vị hơn, qua sự suy 
gâm kiên trì. 

Một ít người nói Tham Đồng Khế 
không phải là một bài thơ hay vì quá triết 
lý. Có le thế nếu quý vị không hiểu bối cảnh 
của lời Thạch Đầu dạy, và nếu tâm quý vị 
không hiểu thấu lời ngài. Chúng tôi nói 
“Hãy đọc mặt sau của tờ giấy” — không chỉ 
những chữ được in ra, nhưng là mặt khác 
của trang. Điều đó quan trọng để chúng ta 


hiểu Tham Đồng Khế trong lối này. 


Gỳng Äểthời giò tôiqua.... 201 


THẢO LUẬN 


Học 0/êz: Trong ánh sáng của những gì 
thầy nói trước đây, con không hiểu những 
lời thệ nguyện. Nếu không có chúng sinh, 
tại sao chúng ta nguyện độ họ? Nó nghe có 
vẻ như một trò đùa lớn. 


Đại s S27: Đó là vì sự tụ tập của bạn 
luôn hạn chế trong phạm vi “Tại sao chúng 
ta hành thiển? Nó có nghĩa gì?” Thật ra sự 
tu tập của bạn rất tốt. Lại sao nó tốt thế? Tôi 
không biết. [Cười] 

Học 1/êu: Với con thì không tốt lắm. 

Đại s ŠuzÈ¿ Dù sao, bạn đang làm 
tốt. Bài giảng của tôi có lẽ là môi nhử nảo 
đó [Cười]. Có le tốt hơn là bạn đừng nghe 
tôi giảng. Chỉ hành thiền. 

Học 1ê»: Con không lưu tâm tọa thiền 
cho lắm, nhưng con không thích hứa những 
gì mình không hiểu. 

Đại sử ŠuzwÉ¿: Nếu chúng sinh là vô số, 
hay tham dục là vô tận, bạn không thể nói, 
“Iôi nguyện độ họ”. Lời hứa của chúng ta 
rất ngớ ngẩn. Nó không có ý nghĩa gì. Tôi 
đồng ý với bạn. Nhưng chúng tôi vẫn làm 


202 Cài mười bai 


thế. Tại sao? Vì chúng ta không cảm thấy tốt 
lắm nếu không làm vì người khác. Chúng ta 
có bốn đại thệ nguyện, nhưng ý của chúng ta 
nhiều hơn thế. Để tiện lợi chúng ta nói chỉ 
có bốn. Nhưng tôi thật sự, chân thành cảm 
thấy may mắn rằng chúng ta có vô tận tham 
dục và vô số chúng sinh để độ, và đó cũng 
là hầu như không thể độ họ trong thuật ngữ 
“Tôi độ bạn”. Bạn không thể độ theo lối ấy. 
Dù có thể hay không, dù cách Phật tử hay 
Bồ-tát, Tiểu thừa hay Đại thừa, không thành 
vấn đẻ. Thế nào chăng nữa, hãy nguyện! Đó 
là thệ nguyện của chúng ta. 

Học 0ê: Khi con hứa làm điều gì, nó 
phải có ý nghĩa. Nếu không có ý nghĩa, con 
không nói được. 


Đại sSzwÉ¿: Đó là sự ngạo mạn của bạn. 
Học ế»z:Con không biết, có lẽ, nhưng... 


Đại sư SuzwuÊ¿: Bạn đang khóc. Dù bạn 
khóc, tiếng khóc đó không có ý nghĩa gì. Nỗ 
lực của bạn vẫn dựa trên sự tu tập vị ngã. 
Bạn không buông chính bạn. Bạn phải đau 
khổ và chiến đấu nhiều hơn với chính bạn. 
Không có ai để chiến đấu với, không có gì 
để chiến đấu với. Hãy chiến đấu với sự tu 
tập vị ngã cho đến khi bạn từ bỏ. Đó là điều 


Gừng Äểthời giò tôiqua... 203 


quan trọng nhất đối với những học trò chân 
thật. Họ không nên tự lừa mình. Họ không 
muốn bị lừa bởi bài dạy, hay bởi Thiền, hay 
bởi bất cứ gì. Điều đó đúng. Họ không nên 
bị lừa bởi bất cứ gì. 

Học z/êz: Được tôi, con sẽ làm gì khi 
kết thúc bài giảng, khi chúng ta tụng tứ 
hoằng thệ nguyện? Mọi người sẽ tụng, và 
con không tin chúng. 


Đại sự Šuz„È¿: Bạn không phải tin chúng 
theo nghĩa đen. Vì nhiều giảng sư và số đông 
người tụng chúng, bạn nên tụng. Nếu họ 
đang tự lừa mình, bạn cũng nên bị lừa; bạn 
nên bị lừa theo tất cả chúng sinh. Bạn không 
làm được điều đó thì có nghĩa bạn muốn là 
một người đặc biệt. Điều đó tốt. Tinh thần 
đó chúng ta nên có, nhưng đó không phải là 
đường lối của chúng tôi. Câu trả lời của tôi 
rất lạnh làng. Tôi không thể cảm thông với 
sự tu tập của bạn. Có lẽ đại sư nào đó sẽ cho 
bạn chút kẹo. Hãy đi và nhận nó. 


Học 0u: Không phải thế, đại sư! Có lẽ 
một phần thôi, nhưng con vẫn không hiểu. 
Con không thấy đúng. Dù cho cả thế giới 
bị gạt, nếu có gì con không tin, hay con 


không hiểu... 


204 Cài mười bai 


Đại s 2w: Bạn không hiểu. Bạn thấy 
nhiều màu, nhưng có bao nhiêu màu bạn 
thấy bằng mắt? Bao nhiêu âm thanh bạn có 
thể nghe? Bạn hiểu được bao nhiêu bằng cái 
tâm nhỏ bé của mình? Bạn nên biết giới hạn 
của tâm suy nghĩ của mình. Tâm suy nghĩ 
của bạn chỉ hoạt động cách nhị nguyên. Bạn 
không có từ ngữ để giải thích thực tại này. 
Không thể hiểu bài giảng của chúng tôi qua 
từ ngữ. Nhưng vì bạn dính vào lời của tôi, 
hay kinh điển, bạn nghĩ kinh điển nên hoàn 
hảo, nên thuyết phục hơn. Bạn nghĩ theo lối 
đó, nhưng tôi phải thú nhận những gì tôi nói 
không luôn đúng, không luôn thật. Tôi đang 
gợi ý điều hơn thế nữa. Không những Phật, 
Khổng Tử cũng nói, “Nếu ai muốn lừa bạn, 
bạn nên để họ lừa”. Điều đó rất quan trọng. 

Học 1ê»: Cho dù thực hành thì hay 
hơn nói, nhưng, trong thế giới nhỏ bé của 
ngôn ngữ, con thấy chưa đủ mạnh để mâu 
thuẫn. Nếu con nói với thầy, “Con không 
thấy cây đèn đó, đại sư” thì sự buôn cười 
khởi lên trong con, và thỉnh thoảng cảm giác 
buồn cười giống vậy khởi lên khi con nói lời 
nguyện. Con nghĩ, “Được rồi, tôi nguyện độ 
tất cả chúng sinh”, nhưng trong con tiếp tục 


có gì đó không... 


Gỳng Äểthời giò ôiqua... 205 


Đại sự ŠuzwÈ¿: Vâng, tôi hiểu điều đó. 
Bạn biết, những tu sĩ chúng tôi thường chắp 
tay và cúi mình khi gặp nhau. Đã bao lần bạn 
chắp tay ở Tassajara? Khi còn trẻ, tôi không 
thích nó chút nào. Tôi cảm thấy mình đang 
tự dối, và không thấy tốt lắm. Nhưng khi 
phải làm thế, tôi làm, vậy thôi! Nhưng bây 
giờ tôi hiểu, vì tôi hiểu mình ngốc như thế 
nào. Tôi không có nhiều tỉnh thần như tôi 
có trước đó. Chân lý là chân lý, và tôi không 
thể đồng ý với bạn bây giờ. Có lẽ nếu tôi 
bằng tuổi bạn, tôi có thể đồng ý hoàn toàn 
dễ dàng và chúng ta là những người bạn 
thân thiết, nhưng bây giờ tôi không phải là 
bạn của bạn. 


E<=<=-= 


206 Cài mười bai 


Học 0ê»: Đại sự, Thầy không nghĩ rằng 
chúng ta có lựa chọn nào đó? Thí dụ, con ở 
tại Tassajara này do con chọn, hay con đơn 
giản ở đây tại Tassajara? 


Đạ¿ sứ Šw2zwu£¿: Phật tánh của bạn đem 
bạn đến Tssajara này. [ôi không nghĩ hoàn 
toàn do bạn chọn. Có lẽ nó chỉ khoảng 20 
hay 30%. Nhưng hảu hết lý do bạn ở đây 
vượt lên trên điều đó. Chúng ta nghe lời dạy 
của Phật là vì trước đây chúng ta đã học. Trí 
tuệ tìm trí tuệ, và chúng ta lắng nghe bài 
giảng mà chúng ta đã nghe dưới nhiều vị 
thầy trong nhiều kiếp quá khứ. Đạo Nguyên 
nói thế. Cho dù bạn cảm thấy như thể toàn 
thân bạn đang nói, “Tôi đang cảm nhận lối 
này 100%”, tiếng đó bây giờ có vẻ bao trùm 
sự hiện diện của bạn thật ra chỉ là một phần 
nhỏ bé tí teo của bạn. Có lẽ tôi không nên 
giải thích nhiều quá theo lối truyền thống. 

Học 0z: Được tôi, thế thì nếu con 
thành Phật, con sẽ làm gì? 


Đại s S2: Trước hết, hãy quên 
chính mình và tin vào tiếng nói chân thật 
của bạn, tiếng nói vô thanh, tiếng nói không 
ngôn ngữ. “Hãy lắng nghe lời dạy không 
lưỡi”, chúng tôi nói, đừng lắng nghe lời của 
tôi. Hãy nghĩ về điều này. 


Học ên: Chúng ta lắng nghe tiếng nói 
của ai? 

Đại sự SzuÈ¿: Liếng của bạn và tiếng 
của Phật. Đó là điều mà Tham Đồng Khế 
đang nói đến. Đôi khi bạn nghĩ nó là tiếng 
của mình, nhưng nó là tiếng của Phật. Tư 
tưởng của bạn đến từ cảm nhận một-bên. 
Bạn nghĩ mình ở đây. Bạn là Joe hay Mary, 
nhưng thật sự không phải thế, hoàn toàn 
không. Tôi nghĩ tôi là Suzuki, nhưng nếu 
ai gọi tôi Suzuki, tôi thấy rất buồn cười. “Ô, 
đây là Suzuki sao?” Phản ứng đầu tiên là 
“Không, tôi không phải là Suzuki”. 

Học 1z: Đại sư, con có thể chắp tay 
theo gassho, và ai đó nhìn con và nói “Ô, đó 
là một gassho tốt” nhưng có thể có một trái 
tim lạnh lùng đằng sau nó. 


Đại sự S⁄zwÉ: Trái tìm lạnh hay ấm 


không thành vấn đẻ. 
Học 1z: Đó vẫn là một gassho tốt sao? 
Đại sự S„z„È¿: Chính xác! 


- z\ 
E<=<=-<= 


BUỔI NÓI CHUYỆN 
DÀNH CHO MỘT LỚP DU KHÁCH 





Chúng ta chỉ là 
hạt bụi nhỏ của Đại thể 


Một buổi nói chuyện thêm 

theo tỉnh thần chung của lam Đông Khế, 
dành cho bọc Uiên T4ss4j27a Uà 

một nhóm bọc Uiên Triết bọc đến thắm. 


¡c đích của sự học về Phật 
giáo là để có một hiểu biết 


sự vật chính xác, để hiểu chính chúng ta và 
những gì chúng ta đang làm trong đời sống 
hằng ngày. Nó cũng cần thiết để hiểu tại sao 
chúng ta đau khổ và tại sao chúng ta có quá 
nhiều xung đột trong xã hội, trong gia đình, 
và trong chính chúng ta — nói cách khác, để 


210 œŒ3uổi nói chuyện dành cho một lớp du khách 


hiểu cái gì đang vận hành trong lãnh vực 
khách quan và chủ quan. Nếu chúng ta thấy 
sự-vật-như-nó-là, và nếu tỉnh thức về những 
gì mình đang làm và có một hiểu biết tốt, 
chúng ta sẽ biết những gì nên làm. Đây là 
học về Phật giáo theo trí thức, bao gồm cả 
lối học nhị nguyên và bất nhị. Cũng cần 
thiết để có vài kinh nghiệm thật sự vẻ Phật 
đạo. Học và hành khác nhau, cho dù bạn 
kiến thức tốt, nếu bạn không làm theo sự 


hiểu biết đó, thì nó chẳng giúp gì cho bạn. 
Bây giờ chúng ta đang học Tham Đồng 


Khế, một bài thơ — một loại kinh — được viết 
bởi một Đại thiển sư Trung Hoa. Trong một 
bài giảng, tôi đã giải thích những gì chúng 
tôi nghĩ về tối và sáng. Tối nghĩa là sự vật 
chúng ta không thể thấy hay nghĩ đến, sự 
vật vượt trên trí thức của chúng ta. Chúng 
ta không biết những gì đang vận hành trong 
bóng tối hoàn toàn. Nếu đang ở trong chỗ 
tối, có thể bạn sợ. Ngay bây giờ phòng này 
khá tối, nhưng bạn vẫn có thể thấy đồ vật. 
Nếu không có ánh sáng, bạn không thể thấy 
gì cả. Nhưng không có nghĩa là không có gì 
ở đây. Có nhiều vật, nhưng bạn không có 
khả năng để thấy chúng, vậy thôi. Vậy “tối” 
là cái vượt trên sự hiểu biết của chúng ta. 


œŒ23uổi nói chuyện dành cho một lóp du khá _——— 2l] 


Và “sáng” nghĩa là cái bạn có thể hiểu trong 
giới hạn tốt hay xấu, vuông hay tròn, đỏ 
hay trắng. Vậy “sáng” nghĩa là nhiều vật, và 
“tối” nghĩa là một toàn thể trong đó nhiều 
vật hiện hữu. Dù có nhiều vật, gồm cả trăng 
sao, tất cả mọi thứ bao la đến nối chúng ta 
chỉ là một hạt bụi bé nhỏ của đại thể. 


“Tối” là cái bao gồm mọi vật. Bạn không 
thể thoát khỏi nó. Bất cứ nơi nào bạn đi được, 
chỗ ấy bị bao trùm trong tối. Bóng tối hoàn 
toàn là một vật thể lớn, rất lớn, nơi mọi vật có 
thể được thừa nhận, vì khi so sánh, mọi vật là 
quá nhỏ. Điều đó không có nghĩa là không có 
øì, nhiều vật khác nhau hiện hữu trong một 
hiện hữu toàn thể vĩ đại. Tuy nhiên, bất cứ 
gì chúng ta đang có thể học, nó luôn tiếp tục 
trong lãnh vực sáng. Chúng ta phân biệt giữa 
sự vật, nói rằng, “Đây là tốt, đây là xấu, đây dễ 
thương hay khó thương, đúng hay sai, lớn hay 
nhỏ, tròn hay vuông”. Bất cứ gì chúng ta tiếp 
xúc, chúng xuất hiện trong ánh sáng của thế 
giới nhị nguyên. Nhưng biết bóng tối là điều 
cần thiết, nơi không có gì để thấy, không có 
gì để nghĩ đến. Điều này được kinh nghiệm 
chỉ trong tu tập tọa thiển. Trong khi nghĩ hay 
lắng nghe bài giảng, hay nói chuyện vẻ bài dạy, 
chúng ta không thể học cái mà bóng tối thật 


212 œŒ3uối nói chuyện dành cho một lóp du khách 


sự là. Tôi không thể nói về bóng tối, nhưng 
tôi có thể nói về việc mà chúng ta có thể hiểu, 
nó khuyến khích bạn hành thiên, và nó sẽ dẫn 
bạn đến kinh nghiệm về bóng tối. 


Bóng tối đôi khi được gọi là “không vật 
gì” hay “trống rỗng” ngược lại với “có sự vật”. 
Đôi khi chúng ta nói “vô tâm”. Bạn không 
suy nghĩ khi bạn ở trong bóng tối hoàn toàn. 


Nhưng tôi cảm thấy mình đã đi quá xa 
[cười], vậy tôi phải quay trở lại đến sự vật, 
đến phòng khá sáng. Quá tối để thấy mặt 
từng người một, và những vấn đẻ gì bạn có. 
Tôi nghĩ phải trở lại với những vấn đề hằng 
ngày của chúng ta. 

Tôi đang nói với một học viên về sự liên 
hệ của tôi với vợ mình. Tôi thường phàn 
nàn, nhưng tôi không nghĩ mình có thể sống 
không có bà ấy. Đó là, nói thật, những gì tôi 
thật sự cảm thấy. Lại đây Ilassajara tôi đã học 
được một cách diễn tả rất hay: “Ông chồng bị 
vợ chê”. Không có dịp cho ông chồng này cất 
đầu lên, anh ta luôn luôn bị vợ chê. Vậy mà, 
anh ta cần người vợ. Anh ta cảm thấy dường 
như không thể sống với bà ta, ly dị có lẽ tốt 
hơn. Rồi đôi khi anh ta nghĩ, “Ô, nhưng tôi 
không thể sống thiếu cô ấy. Vậy tôi không thể 


œŒ3uổi nói chuyện dành cho một Ìlóp du khá _ ——— 2l3 


sống với cô ấy, và tôi không thể sống không 
có cô ấy. Tôi nên làm gì?” 

Đây là vấn đẻ chúng ta có trong thế giới 
của ánh sáng. Khi đèn sáng tôi có thể thấy 
chính tôi và vợ tôi; khi không đèn không 
có vấn đề. Nhưng chúng ta không nghĩ về 
bóng tối. Chúng ta luôn đau khổ từ cuộc 
sống mà chúng ta có thể thấy bằng mắt và 
nghe bằng tai. Đó là những gì chúng ta đang 
làm. Trong thế giới của ánh sáng thật khó 
để sống không có người khác. Sống với họ 
cũng khó khăn. Đó là vấn để của chúng ta. 
Chúng ta sẽ làm gì? Nhưng nếu bạn có sự 
hiểu biết dù qua loa về bóng tối, phía khác 
của ánh sáng, thì bạn sẽ tìm ra cách để sống 
trong thế giới ánh sáng. 

Trong ánh sáng bạn sẽ thấy việc tốt và 
việc xấu, hay việc đúng và việc sai. Irong 
thế giới sai biệt, sự vật hiện hữu trong nhiều 
hình thể và màu sắc khác nhau, và đồng thời 
chúng ta có thể thấy sự bình đẳng của mọi 
vật. Cơ hội duy nhất để chúng ta bằng nhau 
là tỉnh thức và tôn kính thế giới hình thể và 
màu sắc. Chỉ khi bạn tôn kính chính bạn 
như một người có học hay như một người 
ngu dốt, bạn sẽ thấy bình đẳng chân thật. 


214 œŒ3uổi nói chuyện dành cho một lóp du khách 


Chúng ta nghĩ bình đẳng nghĩa là chia 
sẻ đồng đều vật gì cho mọi người. Nhưng 
điều đó không thể được. Đó là mơ mộng. 
Thí dụ, nếu chúng ta chia thức ăn với những 
người khác, một số có lẽ thích và một số 
có thể không; không thể chia vật đồng đều 
được. Cho mọi người để có trách nhiệm, 
bổn phận hay cam kết như nhau là điều 
không thể. Chỉ khi chúng ta nhận ra và quý 
trọng tư cách của mình, thể lực của mình, 
bản tánh riêng như đàn ông hay đàn bà của 
mình, và đức tánh hay bản chất của riêng 
chúng ta, mỗi một người sẽ được bình đẳng. 


Sự bình đẳng này khác với sự hiểu biết 
vẻ bình đẳng thông thường chút ít. Đây là 
một tách trong đó có chút nước. Nước và 
tách không bằng nhau; nước là nước và tách 
là tách. Nếu nước muốn là tách, điều đó 
không thể được, và với tách cũng thế, đây 
là sự thật. Tách nên là tách và nước nên là 
nước. Khi nước ở trong tách, nước phục vụ 
mục đích của nó và tách phục vụ mục đích 
của nó. Một cái tách không có nước và nước 
không có tách thì không nghĩa gì với chúng 
ta. Khi nước là nước, tách là tách, nước và 
tách có liên quan với nhau, chúng trở nên 
tương thuộc; vậy nước có giá trị riêng của 


œŒ2,ổi nói chuyện dành cho một lópdu khá _ —— 215 


nó, tách sẽ có giá trị riêng của nó. Theo 
nghĩa này chúng ta nói rằng tách và nước 


bình đẳng. 


Nếu bạn nghĩ tự do chỉ là bỏ qua luật 
lệ và hành động như bạn muốn, đó là giấc 
mơ, một ảo tưởng. Tự do thật sự không hiện 
hữu theo lối đó, và chúng ta không nên bị 
dồn vào một nỗ lực vô nghĩa để cố chụp một 
đám mây. Con đường thoát khỏi những khó 
khăn là có sự hiểu biết tốt về chính mình. 
Chúng ta cần biết chúng ta đang làm gì, biết 
cái gì có thể và cái gì không. Và chúng ta 
nên rất thực tế, hay bất cứ gì chúng ta làm sẽ 
không hiệu quả. Nếu bạn thích giấc mơ ban 
ngày của bạn thì đó là chuyện khác. Đôi khi 
cũng tốt khi nghĩ về việc không thể, mơ về 
điều kỳ diệu. Điều quan trọng là chỉ thưởng 
thức nó như một bộ phim. Bạn cảm thấy 
thích một ngôi sao điện ảnh. Điều đó tốt, 
nhưng nó không thể là đích cuối trong cuộc 
sống. Chúng ta nên biết gì là ảo tưởng và gì 
là thực tại. Khi chân thành nỗ lực tu tập tốt, 
chúng ta không nên mơ mộng về việc không 
thể được. Chúng ta nên làm việc mà có thể 
nhận rõ được. 


Vậy thì mặt khác của sai biệt là bình 
đẳng. Vì sự vật khác nhau, đó là bình đẳng. 


216 œŒ3uổi nói chuyện dành cho một lóp du khách 


Khi bạn hiểu sự bình đẳng của đàn ông và 
đàn bà đúng nghĩa, bạn không có vấn đẻ 
nữa. Bạn có thể nói, “Fôi không thể sống 
không có cô ta”. Khi cảm thấy như thế, bạn 
không biết cô ta là ai và bạn là ai. Khi nhận 
ra cô ta quan trọng vì cô ta là người mà cô ta 
là, thì bạn hiểu bản tánh của cô ta. Nếu một 
người chồng lý tưởng hơn thực tế, nghĩ về 
việc đang làm xem như không thể được và 
không biết những gì có thể xảy ra với mình, 
vợ anh ta có thể nói, “Ô, đừng làm thế! Quá 
sớm. Đợi đã, đợi đã!” [Cười]. Nếu cô ta nói 
thế, anh ta có thể nghĩ, “Ô, tôi phải làm 
ngay”. Và phàn nàn, “Tôi không thể sống 
với cô ta” [Cười]. Nhưng đó là tánh của cô 
ta. Một người đàn ông hấp tấp, cẩu thả có 
thể được lợi ích nhờ một người vợ cẩn thận, 
dè dặt hơn. Đôi khi cô ta có thể rất giận 
chồng, nhưng đó cũng là tánh của cô ấy. Vì 
vậy khi nói, “Tôi không thể sống với cô ta”, 
anh ta đang thiếu sót hiểu biết. 

Ngày trước tôi đã nói, chữ “người” của 
Trung Hoa có hai nét nâng đỡ nhau (Ä'). 
Đàn ông và đàn bà có lẽ giống như thế, hay 
thầy với trò. Nếu không có thây thì không 
có trò, nếu không có trò thì không có thây. 
Vậy khi thầy và trò hiện hữu như hai nét 


œŒ2uổi nói chuyện dành cho một lóp du khá) ——— 2]17 


trong chữ này, nâng đỡ nhau, thì có một tu 
viện. Mọi vật hiện hữu như thế. “ôi không 
thể tồn tại mà không có cô ta, hay không có 
anh ta” là đúng. Nhiều khó khăn được tạo 
nên khi bạn thiếu sự hiểu biết này về mặt 
kia của mỗi biến cố hay sự vật. Mặt kia của 
tốt sẽ là xấu, mặt kia của xấu sẽ là tốt, đó là 
thực tại. 

Thế thì mặt kia của bóng tối là ánh 
sáng. Bạn có thể nói phòng này tối, nhưng 
nó sáng hơn tầng hầm nơi không có đèn. 
Và ngay tầng hằm cũng sáng hơn cái lỗ 
chuột. Vậy thực sự, bạn không thể nói sáng 
hay tối. Sáng hay tối chỉ ở trong tâm bạn; 
không có sáng hay tối trong thực tế. Đôi 
khi chúng ta cần những tiêu chuẩn hay luật 
lệ hay phương cách truyền đạt, vì thế chúng 
ta nói việc tốt hay xấu, dễ thương hay khó 
thương. Đó chỉ là ngôn từ. Chúng ta không 
nên bị từ ngữ trói buộc. Khi bạn gái của 
bạn nói, “ôi không thích anh!” Bạn có 
thể nghe theo nghĩa đen. Có thể cô ta có ý 
ngược lại. Vì cô ta thích anh rất nhiều, đôi 
khi cô ta cảm thấy, “Tôi ghét anh”, nhưng 
thực sự không phải thế. Nếu bạn dính vào 
từ ngữ, không quan sát sự vật từ hai phía, 
bạn sẽ không biết làm gì. 


218 œŒ3uổi nói chuyện dành cho một lớp du khách 


Mắt chúng ta chỉ mở hướng ra bên 
ngoài, và không thể thấy bên trong chính 
mình. Vì thế chúng ta hay quan tâm đến sự 
tu tập hay cuộc sống của người khác và chỉ 
trích tận tình. Cho dù có thể nghĩ đến sự tu 
tập nào nên có, chúng ta không thể tìm ra 
lối riêng của mình vì mắt chúng ta cứ hướng 
thẳng ra ngoài. Khi bạn nói, “lôi nên chọn 
lối nào?” Cái “tôi” ở đây, “đạo” ở kia, và bản 
chất của tôi không được nhận ra. Nếu bạn 
không biết cái tôi này, bạn hoàn toàn mù 
tịt về mình. Vậy bạn chỉ trích chính mình 
khi chỉ trích người khác. Thật kinh khủng! 
Bạn không thể có mặt trên thế giới này vì 
sự chỉ trích sắc bén của bạn. Chỉ trích người 
khác rất dễ. Có lẽ khó hơn tự chỉ trích một 
chút vì bạn có thể không cảm thấy tốt lắm, 
nhưng dù sao bạn vẫn làm thế và đau khổ. 
Đó là việc chúng ta làm hằng ngày. Bạn đau 
khổ vì sự thiếu hiểu biết về những gì mình 
đang làm. 


Hiểu biết theo Phật giáo, sự vật xem như 
hiện hữu bên ngoài thực sự lại ở bên trong 
chính ta. Khi nghĩ “Hắn ta không tốt”, bạn 
thật sự đang phê bình ai đó bên trong bạn. 
Đó là một hình ảnh của chính bạn. Đây là 
sự hiểu biết của tâm rộng lớn bao trùm mọi 


œŒ3uỡi nói chuyện dành cho một lóp du khá p 219 


vật. Sự vật chỉ xuất hiện bên trong chính bạn; 
chúng là những sinh hoạt bên trong bạn, như 
bao tử tiêu hóa thức ăn. Bạn có thể thầm 
nghĩ, “Đây là tim, đây là dạ dày”, và bạn 
không nhận ra sự tương quan giữa chúng. 
Bạn có thể nghĩ rằng với phẫu thuật bạn có 
thể cắt rời dạ dày mà không ảnh hưởng đến 
tim. Nhưng không thật thế. Tim và dạ dày 
của bạn tương quan mật thiết với nhau, nếu 
dạ dày được mạnh khỏe, tim bạn có thể được 
cải thiện. Vậy không luôn cần thiết phải đại 
phẫu tim bạn. Khi mọi vật tương quan mật 
thiết, thì không cần nói “dạ dày” hay “tim” 
nữa. Khi bạn có sức khỏe tốt, bạn không cần 
biết cái gì đang vận hành trong thân bạn; khi 
đời sống đây đủ và tốt, bạn không nói về anh 
ta hay cô ta hay chính bạn. 

Cách đạt được sự sống hài hòa trong 
chính mình là tu tập. Nói về sự vật giống 
như sửa soạn thức ăn vào dĩa. Mỗi sáng 
học viên xếp thức ăn đẹp đế trên mỗi dĩa. 
Nhưng may mắn hay bất hạnh, khi chúng 
ta nhai nó, tất cả được trộn lẫn trong miệng 
và ta chỉ có mùi vị thức ăn — không màu sắc, 
không đẹp đế, không muối mè hay gạo lứt. 
Nó được trộn kỹ hơn khi xuống đến bao tử. 
Tôi không còn biết nó là gì. Khi sự vật hoạt 


220 œŒ3uổi nói chuyện dành cho một lớp du khách 


động tràn đây, không có ý tưởng tốt hay 
xấu, đây hay đó. Thức ăn được bày trong dĩa 
là tốt. Nghĩ về thức ăn, cuộc sống, hay tính 
chất đàn ông hay đàn bà là tốt. Nhưng dù 
bạn nghĩ về những việc này, chúng không 
có nghĩa nhiều trừ khi bạn nếm chúng trong 
cuộc sống. Trừ khi bạn nhai, trộn tất cả với 
nhau, và nuốt xuống, cuộc sống của bạn 
không có ý nghĩa nhiều. 

Chúng ta học Phật cũng thế, đúng như 
chúng ta sửa soạn thức ăn vào những dĩa 
khác nhau và thưởng thức màu sắc và hình 
dáng của nó. Nhưng cuối cùng chúng ta 
phải ăn nó, và rồi không còn bất cứ bài dạy 
nào nữa. Khi bạn thực sự ăn nó, không có 
thầy hay trò, không có Phật hay Chúa. 


Cách ăn là sự tu tập của chúng ta. Chúng 
ta may mắn là dù nhai và trộn lẫn thức ăn 
lại với nhau, chúng ta cũng biết cách phân 
tích chúng theo nhiều lối, và biết mình đang 
làm gì. Phân tích tâm lý và sự tu tập là quan 
trọng, nhưng đó chỉ là cái bóng của sự tu 
tập, chứ không phải chính sự tu tập. 

Vậy chúng ta sẽ tiếp tục thực hành theo 
lối này, sắp đặt cẩn thận và trộn chung, 
nhai và phân tích để thấy những gì đang 


œŒ23uổi nói chuyện dành cho một Ìlóp du khá 22] 


vận hành. “Lôi đang làm gì?” Theo lối này, 
phân tích trong một ánh sáng rực rỡ và trộn 
trong một phòng tối, cứ thế cứ thế, sự tu tập 
của chúng ta tiếp tục không ngừng. Cuối 
Tham Đồng Khế, Thạch Đầu nói rằng nếu 
bạn tiếp tục như thế, từng bước một, không 
phải chuyện hành trình một ngàn dặm hay 
một dặm. Không có chứng ngộ và vô minh, 
vì chúng ta đang tiếp tục đi mãi, và luôn trên 
Phật đạo. Nhưng nếu bạn ngừng làm việc và 
dính mắc vào ý tưởng tốt xấu, thì bạn sẽ gặp 
khó khăn, như băng qua một con sông lớn 
hay một ngọn núi cao. Bạn tạo ra sông và 
núi cho chính bạn. Chúng không hiện hữu. 
Khi bạn phân tích, khi bạn tự phê bình, bạn 
có vài ý niệm đặc biệt về chính bạn trong 
phạm vi tốt xấu và bạn nghĩ rằng đó là bạn. 
Thật sự không phải thế, nhưng đó là cách 
bạn tạo khó khăn cho chính mình. Đó là 


những gì chúng ta đang luôn làm. 


 <=-<=-< 


222 œŒ3uổi nói chuyện dành cho một lớp du khách 


THẢO LUẬN 


Học 1/ê;: Thầy nói tọa thiền là trong 
bóng tối, và nghe giảng là trong ánh sáng. 
Nếu ai nghe giảng với sự hiểu biết tốt, thì đó 
là tọa thiền, phải không? 

¿sự SuzuÈ¿: Tham Đồng Khế nói rằng 
dù bạn công nhận chân lý, đó không phải 
là chứng ngộ. Nhưng bài giảng sẽ khuyến 
khích bạn, và bạn sẽ biết tại sao mình hành 
thiên. Bạn đang sắp đặt sự vật theo thực đơn 
của Phật tử, bạn đang nấu ăn tại Tassajara 
này. Những dĩa ở trước bạn, vậy bạn nên ăn 
món bạn nấu. Cách ăn là hành thiền. Thức 
ăn được sửa soạn cho người hành thiên, vì 
thế ăn nó sẽ giúp sự tu tập của bạn. 

Học 1z: Thầy nói thiền là tối và bài 
giảng là sáng, và thầy cũng nói về lý là tối và 
sự là sáng, nhưng điều con muốn biết là thầy 
thực sự có thể tách biệt chúng hay không? 


Đại sự S2: Đó là một điểm hay. 
Chúng ta đang cố ý chia tách việc không thể 
chia tách được. Nó giống như hai mặt của 
một đồng tiền: mặt này sáng và mặt kia tối. 
Tôi đang nói về mặt sáng, và nhờ thực hành 


œŒ3uổi nói chuyện dành cho một Ìlóp du khá _ 223 


bạn sẽ thấy mặt kia. Rồi bạn sẽ thấy toàn thể 
bức tranh của Tham Đồng Khế; đó là thực 
tại. Nghĩ rằng nhờ thực hành bạn sẽ hiểu sự 
việc hoàn toàn khác với mặt sáng là một lầm 
lẫn lớn. 

Học /ê»: Con đang tự hỏi sao thầy nói 
về một mặt hay mặt kia. Không thể nói về cả 
hai chung sao? 


Đạ/¿ s SzÈ¿: Hai mặt với nhau là 
không thể được, vì bất cứ gì bạn nói thuộc về 
mặt sáng. Không thể nói về mặt kia. Nhưng 
vì tôi có vài kinh nghiệm hay hiểu biết về 
mặt kia, tôi có thể nói về mặt sáng. Nếu tôi 
không có kinh nghiệm về mặt kia, những 
điều tôi nói không có ý nghĩa gì. Bất kể tôi 
mô tả đẹp đế cách nào, mặt sáng sẽ là thuốc 
độc đối với bạn. Mặt sáng này là những gì 
hoàn toàn khác với mặt kia, và không thể 
trộn chúng hay đặt chúng vào nhau. Hơn 
nữa, việc gì không phù hợp với mặt kia là 
độc dược. Một bài giảng có vẻ như rất hay, 
nhưng nếu nó không ăn khớp với mặt kia, 
nếu mặt kia bị bỏ qua, bài giảng đó giống 
như ma túy. 

Học u/ê»: Trước khi giảng, chúng ta tụng, 
“Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp... ”, và 


224 œŒ3uổi nói chuyện dành cho một lớp du khách 


con chỉ tự hỏi cách nào bài giảng đi vào bóng 
tối. Bài giảng dạy chúng ta thế nào? Thế nào 
là việc ngoài ánh sáng? Thế nào là bài giảng 
tọa thiên, hay cái gì là thuyết thoại (Teisho)? 

Đại sz SuzwÈ¿: Thuyết thoại là ban sự 
khích lệ. Nó không chỉ là nói về việc gì, nhưng 
cho vài gợi ý và giúp người có một hiểu biết 
tốt về sự tu tập của chúng ta. Lời phải đến 
từ kinh nghiệm thực sự - tôi ngần ngại mà 
nói — kinh nghiệm thực sự của chứng ngộ. 
Đó là những lời to tát. Kinh nghiệm thực sự 
của thực tại là thuyết thoại. Lời không nên 
là những tử ngữ; chúng không nên là những 
điều mà chúng ta đọc trong sách vở. Đó là 
sự khác nhau giữa thuyết thoại và bài giảng. 
Nói nghiêm túc, bài giảng cho kiến thức về 
sự việc, thuyết thoại giúp người tu tập và 
chứng ngộ thực sự. Vậy đẩy người về phía tu 
tập thực sự là thuyết thoại. “Đây là thứ bạn 
phải có như một Phật tử. Hãy xem!” Đó là 
thuyết thoại. Chúng ta phải có gì đó thực để 
nói đến. Nếu bạn đọc quyển sách này [đưa 
sách lên], ngay cả thuộc lòng nó, đó không 
phải là thuyết thoại. Thuyết thoại là cái đến 
từ bên trong, từ đáy tim. Vì tôi phải dùng 
lời, tôi phải theo đúng lý luận và dùng thuật 
ngữ triết lý đặc biệt. Nhưng đôi khi bỏ qua 


œ€2uổi nói chuyện dành cho một lóp du khá _ ——— 225 


những từ ngữ này, chúng ta có thể nói trực 
tiếp về thực tại. Đôi khi không thể dùng lời 
[Gõ lên bàn]. Đây là thuyết thoại. Nói về 
thứ không thể nói tới được là thuyết thoại. 
Xin lỗi! Tôi không thể giải thích nó thật tốt. 

Học 1iên: Thầy nói rằng bài giảng của 
thảy về Tham Đồng Khế là để cho chúng 
con hiểu biết. Nhưng thầy cũng nói rằng 
chúng ta không thể hiểu mặt sáng trừ khi 
hiểu mặt tối — trừ khi chúng con tọa thiền 
tốt. Bài giảng của thầy có phải chỉ là phương 
tiện thiện xảo thôi không? 

Đại sứ ŠuzwÈ¿: Bạn sẽ dính mắc vào lời 
tôi. Vì thế sau khi giảng, tôi phải lấy nó lại. 
Nó chỉ thuộc trí thức. Bạn nên quên những 
gì tôi nói, nhưng bạn nên cảm được ý nghĩa 
thật của nó. 


Học /êz: Đang nói cho học viên những 
phương tiện thiện xảo của chư Phật ? 


Đại sử Šwz„/Ê¿: Nên như thế dù chúng 
ta là Phật tử hay không. Nhưng Phật tử biết 
rằng nếu kẹt vào lời, chúng ta sẽ làm nô lệ 
cho chúng, và chúng ta chỉ hiểu một phần 
nhỏ những gì được nói. Khi bạn thích thú 
những điều tôi đã chỉ ra với ngón tay này, 
có le tốt hơn tôi nên cắt phứt ngón tay đi 


226 œŒ3uổi nói chuyện dành cho một lớp du khách 


để bạn khỏi dính mắc vào nó nữa. Chúng ta 
giải thích cách nấu ăn trong một quyển sách, 
nhưng thực sự chúng ta phải cắt rau củ, cho 
muối vào và nấu lên. Bao lâu bạn lệ thuộc 
vào những gì viết trong sách nấu ăn, bạn sẽ 
tốn thì giờ trước khi có thể nấu. Khi có thể 
quên tất cả về sách nấu ăn, bạn sẽ là người 
nấu giỏi. Tốt hơn học bằng cách nhìn người 
thực sự làm nó. Đó là cách tốt nhất. 


Cho cái gì trực tiếp là thuyết thoại. 
Thường thái độ lắng nghe thuyết thoại của 
bạn là nghĩ nó tốt hay xấu. Bạn tự hỏi, “Ông 
ta đang nói về gì thế? Nếu nó hay, tôi sẽ 
chấp nhận. Nếu không hay, tôi không chấp 
nhận”. Điều đó vượt quá bình thường; bạn 
không cần cẩn thận quá. Nếu bạn chỉ lắng 
nghe, bạn không cần ngay cả cố để hiểu. 
Nếu bạn không hiểu cũng được; nếu bạn 
hiểu thì tốt hơn, vậy thôi. Không nên có ý 
định đặc biệt khi lắng nghe. Chỉ lắng nghe 
là cách bạn nhận thuyết thoại. Nó khác với 
học điều gì. 

Khi tâm bạn làm việc một cách lý luận, 
tôi phải lý luận. Nếu bạn không lý luận, tôi 
có thể nói bất cứ gì tôi thích, ngay cả hát 
một bài. Ÿ 


#Ÿ#` PHỤ BẢN 


X# Z5 3è 


l#& ‡» Xã ầx 


+ ko ¡ 
xứ # ?Hđị : 
1E #®|$# › 
1Š #R mm 3k 4H. 
SẼ 3ã BH đã lÃ › 
34 J& HN XÃ l# ¡ 
‡\ '# 7U 3X › 
347 7R 3F l# ‹ 
P]F1— bã › 
‡gJ 5 ®iđg 7 ; 
3H ữ # ‡8 J › 
 fl f1) 4š ‹ 
6# ñ § › 
đỆ 7L TY Tử ï 
t"@&_È # 3 › 
HỊ| BỊ šÑ 3ð 4J . 
vụ k'# l đã › 
se ƒ T1: 
x\ M9 1 › 
7K) th 5# li] . 


"R&† 
+ f d th Bồ : 
ÄR 2+ —=—3* › 
11 3$ 2: 
+ ÍÄ ñã ® › 
júm®k#: 
Sĩ 8 tP T Hồ › 
2) vÀH †8ï5. 
đ; bã † Z1 BỊ › 
?) v. 9| 38 Hỗ : 
H| tš Ã- 38 Š† › 
tt,3e T6 ?7 
đu 49 H Z1 2) 
3 à H 8 & : 
#?jđjuj# â 
1# JŠ ñ\ 2£ 4+ 
"7ã 9 › 
2H 3313E : 
#j H ® 9 tắ › 
3Ÿ 8 l #uiấ.. 
1š 7 3È tí tá › 
3š lãi th ÈT BỊ : 
4® ^› 
X3 l8. 


S 


S 


» 


» 


S 


œGc lực 


 .. 


1hạch Đâu Hy 1Ù/ên 0à 1bam Đông Kbế 
Tĩnh yếu thiền trong Ï Đam Đông Kbế 

Đài tựng - lánh tương tíc giữa dj Uuà đẳng 
Mọi Uiệc như nó đảng là 

Bần tay Ấm tới bàn tay Ấn 

Đhật luôn ở đây 

Chú chữm giẻ cùi xanh sẽ sà xuống... 

Hữm nay chúng ta có thể rất Uui Uẻ,... 
1huyễn luôn trôi 

Không có ý tưởng chứng đạt nào chỉ... 
Trong ánh sáng co búng tối 

Tuyết không thể làm gấy cây liễu 

Đau khổ là uật có giá trị 

Một bài nói cbujỆ0 ngắn... 

Cing ta không nên dính mắc 

Đừng để thời giờ trôi qua trong Uô ngbĩa 
Buổi nói chuyện dành cbo mnột lớp du bách 


lZ 
524 
29 
mộ 
49 
65 
2 
mm) 
102 
116 
152 
145 
160 
173 
đi 
168 
205 


